PHẬT HỌC PHỔTHÔNG 


Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 


Khóa Thứ 10 Và 11 
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 
DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
Ngài Mã Minh BồTát tạo Luận 
Ngài Chơn đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Sa môn Thích Thiện Hoa lược dịch và lược giải 
Giảng lần thứnhứt tại Phật Học Đường Nam Việt Ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu (11 10 61) 


THÔNG BẠCH 


Các loại sách của tôi phiên dịch hoặc sáng tác đều không giữ bản quyền. Song, Quí vị nào muốn 
ấn tống, xin theo bản sửa chữa cuối cùng cua tôi. Nếu vị nào muốn sửa đổi nội dung hay hình 
thức hoặc in đế phát hành (bán) đều đều phải được sự chấp thuận của tôi 


Sa môn THÍCH THIỆN HOA 


LỜI DỊCH GIẢ 


Chúng tôi tưởng không cần phải giới thiệu dài dòng, chắc độc giả cũng đã biết rằng bộ Luận "Đại thừa Khởi Tín" là 
một trong số những bộ Luận có một nội dung hàm súc, sâu sắc nhứt và một lối lý luận rốt ráo bén nhọn và tế nhị 
nhứt. Vì lẽ đó nên chúng tôi đã khổ công rất nhiều, trong khi đem dịch Luận này. Lần đầu chúng tôi đã dịch hơn 
phân nữa bộ, nhưng vì thấy nhiều đoạn chưa được vừa ý, nên chúng tôi đã bỏ tất cả, và dịch lại lần thứ hai. Tính 
tất cả hai lần dịch thuật, thời gian trên một năm (từ tháng 11 năm Canh Tý đến tháng 12 năm Tân Sửu, tức là từ 
năm 1960 đến năm 1962). 


Bộ luận này do Bồ Tát Mã Minh soạn ra bằng chữ Phạn. Những nhà dịch giả có danh tiếng, đã dịch sanh chữ Hán. 


PHẬT HỌC PHỔTHÔNG 


Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 

Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 

Khóa Thứ 10 Và 11 

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 

DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 

Ngài Mã Minh BồTát tạo Luận 

Ngài Chơn đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán 

Sa môn Thích Thiện Hoa lược dịch và lược giải 

Giảng lần thứnhứt tại Phật Học Đường Nam Việt Ngày 12 tháng 9 


năm Tân Sửu (11 10 61) THÔNG BẠCH 


Các loại sách của tôi phiên dịch hoặc sáng tác đều không giữ bản 


quyền. Song, Quí vị nào muốn ấn tống, xin theo bản sửa chữa cuối 
cùng cua tôi. Nếu vị nào muốn sửa đổi nội dung hay hình thức hoặc 
in để phát hành (bán) đều đều phải được sự chấp thuận của tôi Sa 
môn THÍCH THIỆN HOA 


LỜI DỊCH GIẢ 


Chúng tôi tưởng không cần phải giới thiệu dài dòng, chắc độc giả 
cũng đã biết rằng bộ Luận "Đại thừa Khởi Tín" là một trong số những 
bộ Luận có một nội dung hàm súc, sâu sắc nhứt và một lối lý luận rốt 
ráo bén nhọn và tế nh] 


nhứt. Vì lẽ đó nên chúng tôi đã khổ công rất nhiều, trong khi đem 
dịch Luận này. Lần đầu chúng tôi đã dịch hơn phân nữa bộ, nhưng vì 
thấy nhiều đoạn chưa được vừa ý, nên chúng tôi đã bỏ tất cả, và 
dịch lại lần thứ hai. Tính tất cả hai lần dịch thuật, thời gian trên một 
năm (từ tháng 11 năm Canh Tý đến tháng 12 năm Tân Sửu, tức là từ 


năm 1960 đến năm 1962). 


Bộ luận này do Bồ Tát Mã Minh soạn ra bằng chữ Phạn. Những nhà 
dịch giả có danh tiếng, đã dịch sanh chữ Hán. 


Chúng tôi căn cứ vào bản dịch bằng Hán văn của Ngài Chơn Đế Tam 
tạng Pháp sư, để dịch sang chữ Việt. Về Phần chú giải, thì sau khi 
tham khảo nhiều bản khác nhau của các dịch giả Trung hoa, chúng 
tôi đã căn cứ một phần lớn vào bản trực giải của Ngài Đức Thanh, 
mà chúng tôi nhận thấy rõ ràng và gọn gàng hơn hết. 


Tuy thế, trong khi phiên dịch sang Việt ngữ, để cho ý luận được biểu 
lộ rõ ràng, gãy gọn và mạch văn thích hợp với cú pháp Việt Nam, nên 
có nhiều đoạn, chúng tôi chỉ dịch cho rõ ý, hoặc đảo ngược trước 
sau, hoặc thêm bớt một vài chữ. Mong quý độc giả thông cảm mà 
lượng thứ cho. 


Nói riêng về chương trình Phật học phổ thông, mà Ban Hoằng pháp 
Phật giáo Nam Việt đã chủ trương từ trước đến nay, thì bộ luận này 
thuộc về khóa thứ IX; nhưng sau khi phiên dịch và giảng dạy, chúng 
tôi nhận thấy, vì ý nghĩa thâm sâu của nó nên sắp vào khoá thứ X và 
XI, thì mới đúng trình độ, lợi ích cho độc giả và những vị theo học 
các lớp Phật học Phổ thông. 


Thưa quý vị độc giả, 


"Lời của dịch giả", đến đây có thể xem như đã chấm dứt. Nhưng 


chúng tôi xin phép quý vị, để nói thêm lên đây lòng nguyện ước thiết 
tha của chúng tôi trước khi dừng bút: 


Trong khi chúng tôi đang dịch thuật bộ Luận này, thì Bổn sư chúng 
tôi là Hoà thượng Thích Khánh Anh, nguyên Thượng Thủ Giáo hội 
Tăng già toàn quốc kiêm cố Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Nam Việt, 
viên tịch. Trong nỗi niềm đau xót lớn lao trước một cái tang chung và 
riêng ấy chúng tôi rất ngậm ngùi và nhớ tưởng lại hồng ân của Bổn 
sư, người đã hướng dẫn và thúc đẩy chúng tôi trong công tác phiên 
dịch này. 

Vậy, hôm nay công việc dịch thuật đã xong xuôi, chúng tôi kính cẩn 
dâng công đức này hồi hướng lên Giác linh Bổn sư chúng tôi sớm 
đăng Phật địa, ngõ hầu báo đáp hồng ân pháp hóa trong muôn một. 
CHÙA PHƯỚC HẬU TRÀ ÔN 

Dịch xong ngày khởi công trùng tu chùa Phước Hậu 

(Ngày Phật thành đạo năm Tân Sửu, nhằm ngày 13/1/1962). 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA. 

MỤC LỤC CHI TIẾT 

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 

BÀI KỆ QUY KÍNH TAM BẢO 


Chương thứ nhất : Phần Nhơn duyên 


Chương thứ hai : Phần Định danh nghĩa 
Chương thứ ba : Phần Giải thích 

Chương thứ tư : Phần Tín tâm, Tu hành. 
Chương thứ năm : Phần Lợi ích và khuyến tu 
BÀI KỆ HỔI HƯỚNG 

Chương thứ nhứt: PHẦN NHƠN DUYÊN 

Vì tám nhơn duyên nên Bồ Tát tạo ra Luận này. 


Chương thứ hai : PHẦN ĐỊNH DANH NGHĨA 


A. Pháp Đại thừa 

I. Tướng Chơn như 

II. Tướng Sanh diệt 

B. Nghĩa Đại thừa 

I. Thể chất lớn 

II. Hình tướng lớn 

II. Diệu dụng lớn 

Chương thứ ba : PHẦN GIẢI THÍCH, Chia làm ba: 
A. Nói rõ nghĩa chánh (10 bài) 

B. Đối trị các chấp sai lầm (1 bài) 

C. Phân biệt hành tướng phát tâm đến Đạo (2 bài) 
A. NÓI VỀ NGHĨA CHÁNH, có 3phần 

I. Tâm Chơn như (Chơn tâm) 

II Tâm Sanh diệt (Thức A lại da) 

II. Trở về Chơn như. 

I. NÓI VỀ TÂM CHƠN NHƯ, có 2 nghĩa: 

1. Thật không (không có các pháp nhiễm ô) 

2. Thật có (có các công đức thanh tịnh) 

II.NÓI VỀ TÂM SANH DIỆT (THỨC A LẠI DA), có 2 nghĩa: 
1. Nghĩa "Giác" (Chơn) 

2. Nghĩa "Bất giác" (mê: vọng) 

1. Nói về nghĩa "Giác", có 5 tên: 

a. Bản giác (tánh Phật sẵn có) 


b. Bất giác (mê: vô minh) 


c. Thỉ giác (mới giác ngộ) 


d. Phần giác (giác ngộ từng phần) 
e. Cứu cánh giác (giác ngộ rốt ráo) 
Thỉ giác có 4 lớp, từ Thô đến Tế: 
1. Giác ngộ niệm "Diệt" 

2.Giác ngộ niệm "DỊ" 

3. Giác ngộ niệm "Trụ" 

4. Giác ngộ niệm "Sanh" 

Bản giác có 2 tướng và 4 nghĩa: 
Hai tướng 

1. Tướng Trí tịnh 

2. Tướng nghiệp dụng bất tư nghị 
Bốn nghĩa 

1. Như thật không 

2. Nhơn huân tập 

3. Pháp xuất ly 

4. Duyên huân tập 

2. Nói về nghĩa "Bất giác" (mê: vô minh) 
Phân làm 11 phần: 

a. Tam tế (ba tướng vi tế) 

b. Lục thô (sáu món Thô) 

c. Hai tướng (đồng và khác) 

d. Ý tương tục (có năm thứ) 


e. Ý thức 


ø. Tâm nhiễm ô (có 6 lớp) 

h. Tâm nhiễm ô và vô minh khác nhau thế nào? 
¡. Ba tướng nhiễm ô sanh diệt 

k. Bốn món huân tập 

1. Chơn như và vô minh, thỈ và chung 
m. Ba đại nghĩa của tâm 

Nói về Tam tế 

1. Nghiệp tướng 

2. Chuyển tướng 

3. Hiện tướng 

Nói về Lục thô: 


Trí tướng 


. Tương tục tướng 
Chấp thủ tướng 

Kế danh tự tướng 
Khởi nghiệp tướng 
Nghiệp hệ khổ tướng 


Nói về 2 tướng. "Giác" và "Bất giác" đều có hai tướng 1. Đồng (đồng 
thể) 

2. Khác (khác tướng) 

Nói về "Ý tương tục", có 5 tên: 

1. Nghiệp thức (nghiệp tướng) 

2. Chuyển thức (chuyển tướng) 


3. Hiện thức (hiện tướng) 


4. Trí thức (Trí tướng) 

5. Tương tục thức (tương tục tướng) 

Nói về "Ý thức" có 3 tên: 

1. Ý thức 

2. Phân ly thức 

3. Phân biệt sự thức 

Nói về "tâm nhiễm ô", có 6 lớp: 

1. Nhiễm ô chấp trước (chấp thủ tướng và Kế danh tự tướng) 
2. Nhiễm ô bất đoạn (Tương tục tướng) 

3. Nhiễm ô phân biệt (Trí tướng) 

4. Nhiễm ô cảnh sắc (Hiện tướng) 

5. Nhiễm ô năng phân biệt (Kiến tướng) 

6. Nhiễm ô về nghiệp (Nghiệp tướng) 

Nói về tâm nhiễm ô và Vô minh khác nhau: 

Tâm nhiễm ô là phiền não, chướng, làm chướng ngại căn bản trí. 
Vô minh là sở tri chướng, làm chướng ngại sai biệt trí 
Nói về 3 tướng nhiễm ô sanh diệt: 

1. Tướng sanh diệt thô 

2. Tướng sanh diệt vừa 

3. Tướng sanh diệt vi tế 

Nói về 4 món huân tập: 

1. Chơn như huân tập 


2. Vô minh huân tập 


3. Nghiệp thức huân tập 


4. Cảnh giới hư vọng huân tập 

Nói về cảnh giới hư vọng (sáu trần) huân tập: 
Cảnh giới huân tập làm tăng trưởng vọng niệm 
Cảnh giới huân tập làm tăng trưởng chấp thủ 
Nói về vọng tâm (Nghiệp thức) huân tập: 
Vọng tâm huân tập lại căn bản vô minh 

Vọng tâm huân tập chỉ mạt vô minh 

Nói về vô minh huân tập: 

Căn bản vô minh huân tập vào chơn như 

Chi mạt vô minh huân tập vào vọng tâm 

Nói về chơn như huân tập: 

Thể tướng chơn như huân tập 

Diệu dụng chơn như huân tập 

Lại chia hai phần nữa: 

Chưa chứng nhập chơn như 

Đã chứng nhập chơn như, được hai trí 

Căn bản trí (vô phân biệt trí) 

Hậu đắc trí (sai biệt trí) 

Nói về Chơn như và vô minh, thỉ và chung: 
Chơn như vô thỉ vô chung 

Vô minh vô thỉ hữu chung 

Nói về ba đại nghĩa của tâm: 

Thể rộng lớn của Tâm: Tâm bình đẳng không vọng 


Tướng rộng lớn của Tâm: Đủ hằng sa công đức 


Dụng rộng lớn của Tâm: Báo thân, Ứng thân và Y báo trang nghiêm 
(đã hết nghĩa Bất giác) 

II. TRỞ VỀ CHƠN NHƯ: 

Không khởi vọng niệm thì trở về Chơn như. 


(Hết phần thứ nhứt (Nói rõ nghĩa chánh) trong chương thứ ba (Phần 
Giải thích) của Luận này). 


B. ĐỐI TRỊ CÁC CHẤP SAI LẦM 

I. CHẤP NGÃ, CÓ 5 THỨ: 

1. Chấp hư không là chơn tánh của Như Lai. 

2. Chấp Chơn như hay Niết bàn không có chỉ hết. 


3. Chấp Như Lai tạng có các hình tướng sai khác. 


4. Chấp Như Lai tạng có đủ các pháp nhiễm ô. 
5. Chấp chúng sanh có thỉ, chư Phật có chung. 
II. CHẤP PHÁP: 

Chấp thật có vũ trụ và vạn hữu 


C. PHÂN BIỆT HÀNH TƯỚNG PHÁT TÂM ĐẾN ĐẠO. _ Ba món phát 
tâm: 


I. Tin hoàn toàn mà phát tâm. 

II. Hiểu biết và làm mà phát tâm. 

II. Chứng nhập chơn như mà phát tâm. 

I. NÓI VỀ TÍN HOÀN TOÀN MÀ PHÁT TÂM: 
1. Ba món Tâm trong Tín vị: 

a. Trực tâm 

b. Thâm tâm 


c. Đại bi tâm 


2. Bốn món phương tiện: 

a. Phương tiện căn bẳn 

b. Phương tiện ngăn ngừa các việc tội ác. 
c. Phương tiện làm phát sanh các việc lành 
d. Phương tiện Đại nguyện và Bình đẳng. 
3. Tám tướng thành Đạo: 

Giáng sanh 

Nhập thai 

Ở trong thai 

Sanh ra 

đ. Xuất gia 

e. Thành đạo 

s. Thuyếp pháp 

h. Nhập Niết bàn. 

II. NÓI VỀ HIỂU BIẾT VÀ LÀM MÀ PHÁT TÂM: 
1. Bồ Tát biết tự tánh mình không có lục tệ: 
Không tham lam 

Không nhiễm ô 

Không sân hận 

Không giải đãi 

Không tán loạn 

Không si mê 


2. Bồ Tát tu lục độ 


Bố thí 


Trì giới 

Nhẫn nhục 

Tỉnh tấn 

Thiền định 

Trí huệ 

II. NÓI VỀ CHỨNG NHẬP CHƠN NHƯ MÀ PHÁT TÂM: 
Bồ Tát khi nhập chơn như, rồi khởi dụng độ sanh: 
1. Chơn tâm tức là thật trí. 

2. Phương tiện tâm tức là Quyền trí. 

3. Nghiệp thức tâm tức là DỊ thục thức. 

(Hết phần Giải thích về chương thứ ba) 

Chương thứ tư:TÍN, TÂM, TU HÀNH, có 4 phần: 
A. Bốn món Tín tâm 

B. Năm môn tu hành 

C. Các thứ ma chướng 

D. Mười điều lợi ích tu Thiền 

A. NÓI VỀ BỔN MÓN TÍN TÂM: 

I. Tin căn bản (Phật tánh) 

I. Tin Phật 

II. Tin Pháp 

IV. Tin Tăng 

B. NÓI VỀ NĂM MÓN TU HÀNH (Lục độ) 

Bố thí 


Trì giới 


Nhẫn nhục 

Tỉnh tấn 

V. Chỉ, Quán (Định, Huệ). 

C. NÓI VỀ CÁC THỨ MA CHƯỚNG: 
I. Ma hiện Phật, Bồ Tát v.v... 

II Ma nói Pháp 


II. Ma làm hành giả hoặc điên 


D. NÓI VỀ 10 ĐIỀU LỢI ÍCH TU THIỀN 

Được mười phương Phật, Bồ Tát bảo hộ v.v.... 
Chương thứ năm: Nói về LỢI ÍCH và KHUYẾN TU 
Học và tu theo luận này sẽ được lợi ích vô cùng: hành giả nên tu theo 
luận Đại thừa này. 

BÀI THỨ NHỨT 

CHƯƠNG THỨ NHỨT 

PHẦN NHƠN DUYÊN 

Nguyên nhơn tạo luận. 

Giải thích tên Luận Đại thừa Khởi Tín. 

Nội dung của Luận này. 

Ngài Mã minh Bồ Tát tạo luận: 

1. Lý lịch và tên 

2. Nguyên nhơn ngộ đạo. 

Ngài Chơn Đế dịch luận. 

Lời nguyện cầu 


NGUYÊN NHÂN TẠO LUẬN NÀY 


Trong khoảng 600 năm, sau khi Phật nhập diệt, tại Ấn độ, phần thì 
phái Tiểu thừa nổi lên tranh chấp, không tin lý Đại thừa, phần thì 
ngoại đạo lập các tà thuyết phá hoại chánh pháp; tình trạng Phật 
giáo rất đen tối. 


Ngài Mã Minh Bồ Tát, trông thấy tình trạng ấy rất đau lòng, nên tạo 
ra luận này, để xô tà đỡ chánh: trừ những nghỉ ngờ của Tiểu thừa, 
phá các tà thuyết của ngoại đạo, làm cho người phát khởi lòng tin 
Đại thừa. 


GIẢI THÍCH TÊN LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 

_ Luận. Luận là luận bàn lẽ tà chánh, quyết đoán điều nghi ngờ và lựa 
chọn những việc phải quấy. 

_Đại thừa. Chữ "Đại" là lớn, chữ "Thừa" là cởi. Đọc chữ "Thặng" nghĩa 
là cái xe. Theo đây phải đọc là "Thặng" mới đúng, song vì theo thói 
quen nên đọc là "Thừa". 

Đại thừa có 5 nghĩa: 

1. Vì đối với Tiểu nên gọi là Đại. 


2. Quả Phật rộng lớn, thừa này sẽ đi đến quả Phật, nên gọi là Đại 
Thừa. 


3. Chư Phật là bực Đại nhơn, song chẳng rời thừa này, nên gọi là Đại 
Thừa. 


4. Các Bồ Tát là bực Đại sĩ, đều y theo thừa này mà tu tập, nên gọi là 
Đại Thừa. 


5. Vì thừa này rất rộng lớn, cứu độ chúng sanh đông nhiều nên gọi là 
Đại Thừa. 


LUẬN NÀY LẤY GÌ LÀM ĐẠI THỪA? 


Luận này lấy tâm chúng sanh làm Đại thừa. Bởi tâm chúng sanh: Thể 
nó lớn, Tướng nó to, Dụng nó đại, bao trùm tất cả các pháp thế gian, 
và xuất thế gian, nên gọi là Đại Thừa. 


Trọng tâm của luận này là nói: Thể, Tướng và Dụng của tâm chúng 
sanh. Vì tâm này là "Tổng tướng" (Tướng chung) của tất cả thánh 
phàm, mê ngộ, nhơn quả ...cho nên trong luận này cũng gọi là "Đại 
Tổng tướng pháp môn thể". 


Tâm này có nghĩa "vận tải": Các Đức Phật đều nương tâm này mà 
chứng Bồ Đề, Niết bàn. Bồ Tát nương tâm này mà rộng tu muôn 
hạnh: trên cầu quả Phật, dưới hoá độ chúng sanh. Chúng sanh cũng 
do tâm này mà trôi lặn trong dòng sanh tử luân hồi. Vì thế nên gọi 
tâm này là Đại thừa. 

Do ngộ lý này, nên cổ nhơn có làm bài kệ: 

Dịch âm: 

Tam điểm như tỉnh tượng 


Hoành câu tợ nguyệt tà 


Phi mao tùng thử đắc 
Tổ Phật giả do tha. 
Dịch nghĩa 

Ba chấm như ngôi sao 
Uốn cong tợ trăng tà 
Chúng sanh từ đâu có 
Chư Phật cũng do đây. 


_Khởi tín. Luận này làm cho người phát khởi lòng tin Đại thừa, nên 
gọi là "Đại thừa khởi tín". Đáng lẽ phải nói: 

"Khởi Đại thừa tín"; nghĩa là khởi lòng tin Đại thừa; song vì chúng 
sanh sau khi thấu rõ Đại thừa rồi, mới phát khởi lòng khởi tin, nên 
gọi "Đại thừa khởi tín". 

NỘI DUNG CỦA LUẬN NÀY 

Ngài Mã Minh Bồ Tát căn cứ theo kinh Lăng Già, kinh Tư Ích và các 
kinh Đại thừa mà tạo ra luận này. Nội dung của luận này là Phát 
minh lý Duy tâm hay Duy thức đem về nhứt tâm, vạch rõ nguồn gốc 
mê ngộ, chỉ bày đường tắt tu hành, tóm các nghĩa lý sâu rộng của 
Phật nói, làm cho người phát khởi lòng tin Đại thừa. 

NGÀI MÃ MINH BỒ TÁT 


LÝ LỊCH VÀ TÊN 


Ngài Mã Minh Bồ Tát, người xứ Ba la nại, phía tây Thiên trúc (Ấn 
Độ). Ngài là Tổ thứ 12 ở Thiên trúc, nối ngôi của Tổ thứ 11 là Phú 
Na Dạ Xa Tôn giả. 

Vì có 3 nguyên nhơn, nên gọi Ngài là Mã Minh: 


1. Khi Ngài vừa sanh ra, thì các con ngựa trong xứ ấy đều buôn mà 
kêu to lên. 


2. Ngài đờn rất hay, mỗi khi Ngài đờn thì những con ngựa được nghe 
tiếng đờn đều buồn mà kêu lên. 


3. Khi thuyết pháp, các con ngựa nghe đến tiếng Ngài, đều rơi nước 
mắt kêu to lên và không ăn. Mặt dù người ta thử bỏ đói chúng vài ba 
ngày, rồi đến lúc Ngài thuyết pháp mới bỏ cổ cho ăn, nhưng chúng 
cũng không ăn. Bởi thế nên gọi là Mã Minh (ngựa kêu). 

NGUYÊN NHƠN NGÀI NGỘ ĐẠO 

Khi gặp Tổ Phú Na Dạ Xa Tôn giả, 

Ngài hỏi: Làm sao biết Phật? 

Tổ đáp: Không biết là biết Phật. 

Ngài hỏi: Không biết làm sao biết là Phật? 

Tổ đáp: Không biết làm sao biết không phải là Phật. 

Ngài nói: Nghĩa của Tổ là nghĩa cưa. 

Tổ nói: Nghĩa của ông là nghĩa cây. 

Tổ hỏi tiếp: Thế nào, ông nói nghĩa của tôi là nghĩa cưa? 

Ngài đáp: Vì Tổ nói qua nói lại như cưa vậy. 

Ngài hỏi tiếp: Thế nào Tổ nói nghĩa của tôi là nghĩa cây. 


Tổ đáp: Vì cây bị cưa vậy. Thế nghĩa của ông bị tôi phá rồi. Ngài 
nghe rồi liền ngộ đạo. 


Trong kinh Ma ha ma da, Phật có huyền ký (ghi trước) rằng: "Sau khi 
Như Lai diệt độ 600 năm, các ngoại đạo tà thuyết thạnh hành, huỷ 
diệt Phật pháp. Lúc bấy giờ có vị Bồ Tát ra đời tên là Mã Minh, nói 
pháp rất hay, phá trừ 


tà thuyết, hàng phục ngoại đạo". 

Bởi thế nên biết Ngài Mã Minh, cũng là một vị Bồ Tát tái lai. Chúng 
ta nên học luận này, phải lấy làm hy hữu, gia tâm nghiên cứu, chớ 

nên xem thường. 

NGÀI CHƠN ĐẾ 

Luận này có hai nhà dịch: Ngài Chơn Đế và Ngài Thật Xoa Nan Đà. 

Bản dịch này là của Ngài Chơn Đế. Nguyên tiếng Phạn gọi là "Ba La 


Mạc Đà"; Tàu dịch là "Chơn đế". Ngài ở nước Ưu thiền ni, phía Tây 
Ấn Độ. 


Ngài qua Tàu nhằm đời vua Nguyên Đế nhà Lương, niên hiệu Thừa 
Thánh, năm thứ ba (Mậu thìn). Ngài ở chùa Kiến Hưng, đất Hoàng 
Châu, dịch bộ Luận này. 

LỜI CẦU NGUYỆN 

CHÁNH VĂN 

Kính lạy Phật, Pháp và Tăng, vì muốn cho chúng sanh bỏ chấp tà, trừ 
các nghỉ ngờ, khởi lòng tin Đại thừa, để cho giống Phật chẳng mất, 
nên con tạo ra luận Đại thừa Khởi tín này. 


LƯỢC GIẢI 


Các vị Bồ Tát khi làm việc gì, trước nhứt là để tâm qui kính Tam bảo; 
cũng như con hướng về cha, trò hướng về 

thầy, dân chúng hướng về vị lãnh tụ của nước; và nguyện cầu Tam 
bảo gia hộ cho việc làm của mình hợp với chánh pháp và kết quả 
viên mãn. 


Đoạn này là Ngài Mã Minh Bồ Tát trước khi tạo luận, nói bài kệ quy 
kính Tam bảo và nguyện cầu Tam bảo gia hộ. 


CHƯƠNG THỨ NHỨT 

PHẦN NHƠN DUYÊN 

CHÁNH VĂN 

Vì tám nhân duyên sau đây nên tạo ra luận này: 


1. Vì muốn cho chúng sanh xa lìa các khổ, đặng vui rốt ráo nên tạo 


luận này, không phải vì danh lợi ở thế gian, hay cầu người cung 
kính. 


2. Vì muốn cho chúng sanh hiểu biết chơn chánh, khỏi sự lầm lạc, 
nên tạo luận này để giải thích nghĩa căn bản của Như Lai. 


3. Muốn cho những chúng sanh căn lành đã thuần thục (mãn Thập 
tín), lòng tin chẳng thối lui và có thể lãnh thọ 


pháp Đại thừa, nên tạo luận này. 


4. Muốn cho những chúng sanh căn lành mỏng ít (chưa mãn Thập 
tín) tu tập tín tâm. 


5. Vì bảo hộ đạo tâm của những chúng sanh ác nghiệp sâu dày, nên 
chỉ bày phương tiện, để chúng tiêu trừ 
nghiệp chướng xa lìa các phiền não sỉ, mạn ...và ra khỏi lưới tà. 


6. Vì muốn đối trị tâm niệm sai lầm của phàm phu và Nhị thừa, nên 
chỉ bày cho họ tu tập Chỉ Quán. 


7. Vì những chúng sanh căn tánh kém cỏi, nên chỉ bày phương tiện 
chuyên tâm niệm Phật, sanh về cõi Phật, để 


cho tín tâm quyết định không thối chuyển. 

8. Chỉ bày lợi ích để khuyên người tu hành. 

Tóm lại, vì tám nhân duyên trên, nên tạo ra luận này. 
LƯỢC GIẢI 


Luận này chia ra làm 5 phần, đây là phần thứ nhứt, Ngài Mã Minh Bồ 
Tát vì tám nhơn duyên sau đây nên tạo ra luận này: 


Nhơn duyên thứ nhứt: Chư Phật và Bồ Tát khi làm việc gì, đều do 
lòng từ bi, muốn cho chúng sanh khỏi khổ được vui. Tất cả chúng 
sanh vì mê bản tâm của mình mà thọ các khổ sanh tử, không được 
vui Niết bàn. Trong luận này, Ngài Mã Minh Bồ Tát chỉ rõ bản tâm, 
để cho chúng sanh tự tin mình có bản tâm thanh tịnh (pháp Đại thừa) 
là cái khả năng để thành Phật. Khi chúng sanh đã ngộ được bản tâm 
của mình rồi, thì sẽ hết khổ sanh tử, được vui Niết bàn. Vì thế nên 
tạo ra luận này. 


Nhơn duyên thứ hai: Các đức Như Lai đều y nơi "nhứt tâm" tu hành 


mà được thành đạo chứng quả. Luận này nói về "nhứt tâm" là nghĩa 
căn bản của Như Lai, để cho chúng sanh hiểu biết đường lối tu hành 
một cách chơn chánh, khỏi bị lạc vào tà kiến (chấp tà). 


Nhơn duyên thứ ba: Luận chủ muốn cho hàng Thập tín Bồ Tát đối 
với pháp Đại thừa, lòng tin chắc chắn, không bị 


thối lui, để tiến đến bậc Thập trụ. 


Nhơn duyên thứ tư: Vì những vị Bồ Tát chưa viên mãn Thập tín, 
muốn cho họ tu tập tín tâm được viên mãn. 


Nhơn duyên thứ năm: Vì những chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, 
bị lưới tà làm chướng ngại, nên tạo ra luận này để chỉ bày phương 
tiện tu hành, như tụng kinh, sám hối ...hầu diệt trừ các nghiệp 
chướng. 


Nhơn duyên thứ sáu: Vì đối trị tâm lầm lỗi của phàm phu và Nhị 
thừa, nên Luận chủ tạo luận này, dạy tu "Chỉ" để 


trừ bịnh "Vọng tưởng tán loạn" của phàm phu; và dạy tu "Quán" để 
đối trị bịnh "Trầm không thú tịch" (tham luyến cảnh thiên không Niết 
bàn) của Nhị thừa. 


(Quán nhơn duyên sanh, thấy các pháp chẳng không: Thánh, Phàm 
đủ cả. Bởi có phàm phu nên phải tu đức đại bi để cứu đời; vì có 
Thánh, nên phải phát trí huệ, để cầu quả Phật). 


Nhơn duyên thứ bảy: Vì những người lo sợ đời này tu hành nếu 
không chứng quả, thì trở lại đời sau bị nghịch duyên làm thối chuyển 
đạo tâm, hoặc không nhớ lại kiếp trước để tu hành, nên tạo luận này 
dạy phương tiện niệm Phật, để họ cầu sanh về cõi Phật, thường 
được nghe Phật thuyết pháp và Bồ Tát khuyên tu, làm cho hành giả 
tín tâm chẳng thối chuyển. 


Nhơn duyên thứ tám: Vì những chúng sanh giải đãi, nên Luận chủ 
nói sự lợi ích tu hành, để khuyên người tiến tu. 


CHÁNH VĂN 
Hỏi: _ Pháp Đại thừa, trong các kinh đã nói nhiều, cần gì phải lập trở 
lại? 


Đáp: _ Khi Phật còn trụ thế, vì ba nghiệp của Ngài đều thù thắng, nên 
một tiếng của Phật nói ra (nhứt âm diễn xướng) tuỳ theo căn cơ của 


mỗi loài đều được hiểu cả, không cần phải tạo luận. Song sau khi 
Phật diệt độ, các chúng sanh trình độ không đồng đều, nhơn duyên 
lãnh thọ giáo pháp cũng như sự lãnh hội của mỗi người có khác 
nhau: có chúng sanh chỉ tự lực học hỏi rất nhiều kinh điển mới hiểu 
ngộ; có chúng sanh cũng dùng tự lực học ít mà hiểu ngộ nhiều; có 
chúng sanh không thể tự lực mà phải nhờ xem các bộ đại luận, mới 
hiểu ngộ; có chúng sanh vì thấy các bộ đại luận rất phiền phức, nên 
muốn tóm lại văn ít mà thâu nhiều nghĩa. Vì thế nên Luận chủ 


tạo ra luận này, để tóm tắt giáo pháp quảng đại thậm thâm và nghĩa 
lý vô biên của Đức Như Lai. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này, Luận chủ lập lời vấn đáp, để giải đáp nghỉ vấn của độc 
giả. 

Đại ý lời hỏi: Pháp Đại thừa, trong các kinh luận đã nói nhiều, nay 
cần øì phải tạo luận nói lập trở lại? 


Đại ý lời đáp: Khi Phật còn tại thế do phước huệ song toàn, ba 
nghiệp (thân, khẩu, ý) thù thắng; và trình độ của chúng sanh thụ giáo 
cũng được ưu hạng, nên một lời của Phật nói ra (viên âm), tất cả các 
loài tuỳ theo trình độ 


của mình, đều hiểu được cả. Bởi thế nên không cần phải tạo luận. 
Song sau khi Phật nhập diệt, người thay thế 


Phật truyền giáo không được như Ngài, phần thì chúng sanh trình độ 
không đồng, nhơn duyên ngộ đạo của mỗi người có khác: Có người 
nhờ xem kinh mà ngộ đạo, có người nhờ xem luận mà ngộ đạo, có 
người ưa nghiên cứu những bộ đại luận, có người chỉ muốn học 
những quyển luận, văn ít mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Vì muốn 
tóm tắt các nghĩa lý sâu rộng vô biên của Phật, nên Ngài Mã Minh Bồ 
Tát tạo ra luận này. 

CHƯƠNG THỨ HAI 

PHẦN ĐỊNH DANH NGHĨA 

CHÁNH VĂN 

Chương này có hai phần: 


A. PHÁP ĐẠI THỪA (Thể Đại thừa) tức là tâm chúng sanh. Tâm này 


tóm thâu hết thầy các pháp thế gian, xuất thế 
gian và nói lên được nghĩa Đại thừa. 

Tại sao vậy? _ Vì tâm này có hai tướng: 

1. Tướng Chơn như tức là cái Thể của Đại thừa. 


2. Tướng nhơn duyên sanh diệt tức là Thể, Tướng, Dụng của Đại 
thừa. 


B. NGHĨA ĐẠI THỪA: "Đại" là lớn, lớn cà 3 phương diện: 


1. Thể lớn: Chơn như bình đẳng, bất tăng bất giảm. Bản thể của tất 
cả pháp. 


2. Tướng lớn: Như Lai tạng chứa đầy vô lượng tánh công đức. 


3. Dụng lớn: Vì nó sanh tất cả nhơn quả lành của thế gian và xuất 
thế gian. 


"Thừa" là chiếc xe, tất cả chư Phật đều đi xe này (pháp Đại thừa); tất 
cả các vị Bồ Tát cũng đều đi xe này mà đến chỗ Phật. 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói về phần lập nghĩa, tức là xác định cái danh nghĩa Đại 
thừa. Phần lập nghĩa này chia làm hai: Pháp Đại thừa và Nghiã Đại 
thừa. 

I. Pháp đại thừa: là tâm chúng sanh. 

Tâm này có hai tướng: 

1. Tướng Chơn như tức là chỉ riêng về phần thể tánh chơn tâm thanh 
tịnh; dụ như "tánh trong sạch" của nước. 

2. Tướng nhơn duyên sanh diệt tức là chỉ chung cho Thể, Tướng và 
Dụng của chơn vọng hoà hợp; dụ như tánh 

"trong sạch" và "tướng nhơ đục" lẫn lộn của nước. 

II. Nghĩa đại thừa: Đại thừa nghĩa là gì? 

"Đại" là lớn; "Thừa" (thặng) là chiếc xe: chiếc xe lớn. 


Tâm chúng sanh, Thể, Tướng và Dụng đền lớn. Thể thì bao trùm tất 


cả pháp, Tướng thì chứa đựng hằng sa công đức, còn Dụng thì xuất 
sanh tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. 


Khế kinh chép: "Vô bất tùng thử pháp giới lưu, mạc bất hoàn qui thử 
pháp giới, (không có một pháp nào chẳng từ 


tâm này mà lưu xuất, và cũng không có một pháp nào chẳng trở về 
tâm này). 


Tâm này bao trùm tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Các Đức 
Phật đều nương tâm này mà được thành đạo. Các vị Bồ tát cũng 
nương tâm này để đến chỗ Phật. Chúng sanh cũng do tâm này mà 
luân hồi trong 6 


đường. Tâm này cũng như chiếc xe lớn chở tất cả người và vật. Bởi 
thế nên gọi tâm này là pháp Đại thừa. 


Tại sao không nói: "Tâm Phật" là pháp Đại thừa mà chỉ nói "Tâm 
chúng sanh", là pháp đại thừa?_ Vì có hai lý: 1. Nếu nói "Tâm Phật" 
thì chỉ tóm thâu được pháp thanh tịnh vô lậu mà thôi; còn nói "Tâm 
chúng sanh", lại tóm thâu được cả pháp hữu lậu, vô lậu, thế gian và 
xuất thế gian. 


2. Nói Tâm chúng sanh là đứng về phần "nhơn" mà nói; vì chưa phải 
nhiễm hay tịnh, nên mới có thể tuỳ nhiễm duyên khởi ra nhiễm pháp, 
tuỳ tịnh duyên khởi ra tịnh pháp. 


GIẢI DANH TỪ 


Tướng chơn như: Chữ "Chơn" là chơn thật không hư dối; chữ "Như" 
là bình đẳng như như, không sanh diệt, nghĩa là tướng chơn thật 
bình đẳng như như không sanh diệt; tức là "Thật tướng" hay "Chơn 
tâm" hay "Viên giác" đây là cái "Thể của Đại thừa". Đoạn này gọi 
"Tướng chơn như" tức là ở đoạn văn sau gọi " Môn chơn như'. 


Tướng nhơn duyên sanh diệt: Vì nhơn duyên sanh diệt, nên đủ các 
tướng: nhiễm, tịnh, thánh, phàm v.v...Đoạn này gọi "Tướng nhơn 
duyên sanh diệt" tức là ở đoạn văn sau gọi "Môn sanh diệt". 

Như Lai tạng, có 3 nghĩa: 

1. Tánh Như Lai (tánh Phật) bị các phiền não phú tàng (che đậy), tức 
là chỉ cho chơn như còn bị triền phược; như 


vàng còn ở trong khoáng. 


2. Tánh Như Lai bao trùm tất cả pháp (nghĩa năng tàng) 


3. Tánh Như Lai là chỗ xuất sanh ra vô lương công đức (nghĩa sở 
tàng). 


Tánh công đức: Công đức sẳn có trong Như Lai tàng. Công đức này 
không phải do tu tập mà được; song phải nhờ 


sự tu tập làm trợ duyên nó mới hiện. Chúng sanh vì thiếu sự tu tập 
làm trợ duyên, nên tánh công đức này không phát hiện. 


Nhơn quả lành_ Tại sao luận này chỉ nói "nhơn quả lành" mà không 
nói đến "nhơn quả ác"? 

_ Vì có ba nghĩa: 

1. Nhơn quả ác là thứ nhiễm ô hư vọng: vì tâm này chỉ bao trùm vô 
lượng hằng sa công đức, nên không hiệp với thứ nhiễm ô hư vọng. 
Dụ như nước có cả chất trong và đục; song "chất đục" không hợp với 
tánh nước, mà "chất trong" mới hiệp với nước; vì khi lóng bỏ bùn rối 
thì chỉ còn chất nứơc trong. Cũng thế, pháp nhiễm ô không hiệp với 
tâm này, mà duy có nhơn quả lành mới hiệp với tâm này. 

2.Ngài Mã Minh chỉ nói về "Nhơn quả lành", là vì để chúng sanh thấy 
tâm mình sanh ra các nhơn quả lành, nên sanh tâm hâm mỘộ sự tu 
hành, mong cầu quả Phật. 


3. Ngài Mã Minh Bồ Tát đã lên Thánh vị, nên trong A lại da thức của 
Ngài chỉ toàn nhơn quả lành. Vì Ngài chỉ thấy thuần thiện, nên Ngài 
chỉ nói "nhơn quả lành" mà không nói đến "nhơn quả ác". 


Nhơn quả lành thế gian: Nhơn quả thuộc về hữu lậu thiện, còn 
quanh quẩn trong ba cõi thế gian là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 


Nhơn quả lành xuất thế gian: Nhơn quả thuộc về vô lậu thanh tịnh, 
ra ngoài tam giới. 


BÀI THỨ HAI 


1. Nói về Tâm Chơn như, có 2 nghĩa: 
Thật không (như thật không) 
Thật có (như thật bất không) 


A. NÓI RÕ NGHĨA CHÁNH 


CHÁNH VĂN 


Cái tâm này (chúng sanh tâm) có hai phần: I. Tâm chơn như, II. Tâm 
sanh diệt. Hai tâm này không rời nhau và đều bao trùm tất cả pháp. 


LƯỢC GIẢI 


Chương này giải thích tâm chúng sanh là pháp Đại thừa. Pháp Đại 
thừa có hai phần: Chơn như và Sanh diệt. Chơn như là "Thể" rộng 
lớn của tâm; Sanh diệt là "Tướng" và "Dụng" rộng lớn của tâm. Phải 
phân chia làm hai phương diện như vậy, mới rõ được Thể, Tướng và 
Dụng của tâm. 


Nếu đứng về "Thể chơn như", thì suy nghĩ không trúng, luận bàn 
chẳng nhầm, lìa các văn tự, ly tất cả tướng; như 


thế làm sao có các pháp sai biệt được. Bởi thế nên phải nói đến 
Tướng và Dụng là "môn sanh diệt' mới rõ được hành tướng sai biệt 
của "Tâm chúng sinh". 


Chơn như là "Thể", còn Sanh diệt là "Tướng" và "Dụng". Tướng và 
Dụng không rời Thể, Thể không rời Tướng và Dụng; cũng như nước 
không rời sóng, sóng không rời nước. Bởi Thể, Tướng và Dụng không 
rời nhau, nên mỗi một phần đều bao hàm được tất cả pháp. 


Vì Thể và Dụng không rời nhau, nên đứng về phần Chơn như mà 
luận, thì tuy "thanh tịnh bất biến", mà vẫn tuỳ 


duyên sanh diệt; còn đứng về phần Sanh diệt mà xem, thì tuy "tuỳ 
duyên sai biệt" mà vẫn nhưnhư bất biến. 


I. Tâm chơn như 
CHÁNH VĂN 


Tâm Chơn như là cái tâm tánh bất sanh bất diệt. Thể và Tướng nó to 
lớn bao trùm tất cả các pháp (nhứt pháp giới đại tổng tướng pháp 
môn thể). 


Sở dĩ các pháp sai khác là do vọng niệm; nếu rời vọng niệm thì không 
còn các cảnh tướng sai khác. Bởi thế nên tất cả pháp từ hồi nào đến 
giờ, không thể dùng danh tự để kêu gọi, không thể dùng lời nói luận 
bàn, không thể 


dùng tâm suy nghĩ được, không có biến đổi và cũng không phá hoại 
vì nó rốt ráo bình đẳng, chỉ có một "Tâm Chơn như" mà thôi. 


LƯỢC GIẢI 


Tâm Chơn như này, tánh không sanh diệt và bao trùm tất cả nhơn 
quả, thánh phàm, y báo chánh báo ...Bởi thế 


nên nguyên văn chữ Hán gọi là "nhứt pháp giới đại tổng tướng pháp 
môn thể". 


Vì vọng niệm nên thấy có tất cả các pháp sai khác; cũng như vì mắt 
nhặm nên thấy có hoa đốm giữa hư không. 


Nếu như lìa vọng nirệm rồi, thì không có tất cả cảnh giới sai khác, 
mà chỉ còn một "Tâm Chơn như”; cũng như 


mắt hết nhặm thì chỉ còn hư không một màu trong tịnh. Bởi tất cả 
pháp là "Tâm Chơn như", nên không thể phá hoại, không thể dùng lời 
nói luận bàn, không thể dùng danh tự để kêu gọi và cũng không thể 
dùng tâm suy nghĩ 


được. Từ hồi nào đến giờ, nó rốt ráo bình đẳng, không có sai khác. 
Bởi thế nên trong Khế kinh chép: 


"Thị pháp trụ pháp vị 
Thế gian tướng thường trụ" 


Nghỉa là: Pháp nào vẫn an trụ địa vị của pháp nấy; tướng thế gian là 
tướng thường trụ. 


GIẢI DANH TỪ 


Tâm Chơn như: Vì tâm này không hư ngụy, nên gọi là "Chơn", không 
bị thời gian thay đổi, không gian chuyển dời, từ hồi nào đến giớ nó 
vẫn như thế, nên gọi là "Như". Tâm Chơn như cũng gọi là "Chơn tâm" 
hay "Viên giác". 


Nhứt pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể: Câu này nghĩa lý rất 
sâu rộng, xin giải sơ lược: Tâm Chơn như là Thể chung của "Nhứt 
pháp giới". Chữ "Nhứt' là chỉ cho sự bình đẳng bất nhị, thuộc về lời 
nói ngăn chấp, chớ 


không phải lời nói tiêu biểu. Chữ "Giới" là chỉ cho "tâm Chơn như" 


này, nó là "nhơn" là "giống" là "bản năng" 


sanh ra tất cả các pháp, nên gọi là "nhứt pháp giới". Nhứt pháp giới 
là toàn tánh của vũ trụ. Ở nơi nhứt pháp giới này, có thể phân ra 
tổng tướng (thể) và biệt tướng (muôn pháp sai khác). 


Tâm Chơn như là "Tổng tướng" (tướng chung) của tất cả pháp; vì thể 
tánh nó bình đẳng song cũng tóm thâu tất cả tướng, nên gọi là "Đại". 


Chữ "Pháp" nghĩa là:"giỮ gìn tự tánh và làm cho người hiểu biết". 
Chữ "môn" là nghĩa ra vào thông suốt. Tất cả 


chúng sanh có thể do pháp môn này tu hành, đến được mục đích cứu 
cánh; nếu rời "Đại tổng tướng pháp môn" 


này, thì không thể đạt đến quả vị Phật. Nói tóm lại: 
Nhứt pháp giới là "Thể" của tâm Chơn như. 


Đại tổng tướng là "Tướng" của tâm Chơn như. 


Pháp môn là "Dụng" của tâm Chơn như. 
CHÁNH VĂN 


Tất cả những lời nói, đều do vọng niệm phân biệt mà sanh, chỉ do giả 
danh chớ không thật thể . Cho đến danh từ 


Chơn như cũng không thực; chẳng qua là một danh từ túng cùng của 
lời nói, dùng để trừ bỏ các danh từ khác (vọng) mà thôi (nhơn ngôn 
khiển ngôn). Song cái "Thể" của Chơn như không thể trừ bỏ và cũng 
không thể dựng lập. Phải biết: Tất cả các pháp cũng không thể trừ bỏ 
vì đều là "Chơn" vậy, và cũng không thể dựng lập, vì đều là 


"Như" vậy. Bởi tất cả các pháp đều là Chơn như, nên không thể nói 
bàn và suy nghĩ được. 


LƯỢC GIẢI 


Tất cả những lời nói phô, đều do vọng niệm phân biệt; danh từ chỉ là 
hư giả, chớ không có thật thể. Cho đến cái danh từ Chơn như cũng là 
hư giả mà thôi. Danh từ Chơn như hay Phật là danh từ túng cùng 
trong các danh từ 


tạm đặt ra như thế để trừ các danh từ vọng nhiễm của thế gian. 
Cũng như ông thầy giáo, tạm dùng tiến gõ bảng để trừ tiếng ồn của 
học sinh (dĩ ngôn diệt ngôn). Đến khi tiếng ồn của học sinh hết, thì 
tiếng gõ bảng của thầy giáo cũng không còn. Cũng như khi vọng mất, 


chúng sanh hết, thì Chơn như hay Phật cũng chẳng còn. 


Song, chỉ bỏ cái danh từ (Chơn như) hư giả, chớ thể tánh chơn như 
thì không thể bỏ hay lấy. Cho đến các pháp cũng không thể bỏ và lấy 
được. Vì các pháp đều là "Chơn", nên không thể bỏ, và "Như" nên 
không thể lấy. Bởi các pháp đều chơn như, nên không thể dùng lời 
nói luận bàn hay tâm suy nghĩ đền được. 


Tóm lại, vì vọng niệm phân biệt, nên thấy có các pháp sai biệt. Nếu 
vọng niệm phân biệt hết, thì tất cả các pháp không còn những tướng 
sai biệt, mà đều là Chơn như. Bởi các pháp đều là chơn như, nên nói 
năng không trúng, suy nghĩ chẳng nhầm và cũng không thể lấy hay 
bỏ được. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: _Nếu "Chơn như", mà không thể dùng lời nói luận bàn hay tâm 
suy nghĩ, thì chúng sanh làm sao tuỳ thuận và ngộ nhập được? 


Đáp: _ Nếu người nào biết tất cả pháp, tuy có nói bàn, mà không có 
"năng nói" và "sở nói"; tuy có suy nghĩ, mà không có "năng suy nghĩ" 
và "sở suy nghĩ", thì người ấy được tuỳ thuận Chơn như. 


Còn người nào lìa các niệm (vọng niệm) thì người đó được nhập 
Chơn như. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Luận chủ lập lời vấn đáp, để giải thích sự nghi ngờ của 
độc giả. 


Hỏi: _ Nếu Chơn như mà không thể dùng lời nói luận bàn và tâm suy 
nghĩ được thì, chúng sanh làm sao tuỳ thuận và ngộ nhập Chơn như? 


Đáp:_ Nếu người nào biết tất cả pháp, tuy có nói năng suy nghĩ, mà 
không chấp nơi nói năng suy nghĩ, thì người đó được tuỳ thuận Chơn 
như. Tiến lên một từng nữa, nếu người nào lìa các vọng niệm, thì 
người ấy nhập được Chơn như. Nghĩa là "Vọng" hết, thì "Chơn" hiện. 
Đoạn này đồng một ý nghĩa với bốn chữ "bất tuỳ phân biệt" trong 
Kinh Lăng Nghiêm. 


CHÁNH VĂN 


Lại nữa, nếu căn cứ trên danh từ (ngôn thuyết) mà phân biệt, thì chữ 
Nhơn như có 2 nghĩa: 1.THẬT KHÔNG (như thật không), tức là chỉ 


nói đến cái thể tánh rốt ráo chơn thật của Chơn như. Nghĩa là: từ hồi 
nào đến giờ, Chơn như không có các tâm niệm hư vọng, không có tất 
cả các tướng sai biệt, nói chung là thật không có các pháp tạp nhiễm. 


Phải biết: Chơn như phi tướng "có ", phi tướng "không"; phi tướng 
"chẳng phải có", phi tướng "chẳng phải không"; phi tướng "cũng có và 
cũng không"; phi tướng "một", phi tướng "khác"; phi tướng "chẳng 
phải một, chẳng phải khác"; phi tướng "cũng một cũng khác". 


Nói tóm lại, vì chơn như không có tất cả các vọng niệm phân biệt 
của chúng sanh, nên gọi rằng "thật không". Nếu khi vọng tâm phân 
biệt hết rồi thì cũng không còn cái gì gọi là "không" nữa. 


LƯỢC GIẢI 


Đứng về phương diện lý tánh tuyệt đối, thì Chơn như không thể kêu 
gọi là gì được (ly danh tự tướng), không thể 


dùng lời nói luận bàn (ly ngôn thuyết tướng) và cũng không thể dùng 
tâm suy nghĩ được (ly tâm duyên tướng). 


Song, nếu căn cứ trên văn tự lời nói mà luận, thì Chơn như có hai 
nghĩa: 1. Thật không và 2. Thật có. 


Đoạn này nói về nghĩa "thật không" (ly nhứt thế tướng), tức là chỉ 
cho cái "thể Chơn như", từ hồi nào đến giờ, nó không có các vọng 
niệm, không có các nhiễm pháp và không có các tướng sai khác. Nó 
phi tất cả các tướng: Có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, 
cho đến phi tướng đồng, tướng đị và tướng không đồng không di... 


Nói tóm lại là nó không có tất cả vọng niệm phân biệt của chúng 
sanh, và khi rời các vọng niệm rồi, thì cái gọi là 


"không" đó cũng không còn. 


CHÁNH VĂN 


2. THẬT CÓ (như thật bất không), tự thể Chơn như, thật có đủ công 
đức vô lậu (tức nhứt thế pháp). Bởi Chơn như 


không có các vọng, nên tức là Chơn tâm. Gái Chơn tâm này thường 
còn không biến đổi và đầy đủ các pháp thanh tịnh; nên nói "thật 
có"(bất không). 


Nhưng cái cảnh giới "thật có" này, cũng không có hình tướng gì để 
nắm lấy được, vì nó lìa các vọng niệm, nên chỉ 


có người tu chứng mới biết được mà thôi. 
LƯỢC GIẢI 


Trong đoạn này nói: Chơn như có hai nghĩa, tức là ý nói Chơn như có 
hai thứ. _ Đoạn trên nói về phương diện 


"thể tánh" của Chơn như, thì không có các vọng niệm, không có các 
pháp nhiễm ô, tức là "ly nhứt thế tướng", nên nói "thật không". 


Đoạn này nói về phương diện "tướng dụng" của Chơn như, thì đầy 
đủ vô lượng hằng sa công đức, thế là "tức nhứt thế pháp", nên nói 
"thật có". Nhưng cảnh giới "thật có" này, không có hình tướng øì để 
chỉ bày ra được, vì đã lìa các vọng niệm phân biệt, nên chỉ có người 
chứng ngộ mới biết được thôi. 


BÀI THỨ BA 
CHƯƠNG THỨ BA 


PHẦN GIẢI THÍCH 


II. Tâm Sanh diệt (Thức A lại da) 
CHÁNH VĂN 


Do Như Lai tạng (chơn) mà có "Tâm sanh diệt"; nghĩa là Chơn (không 
sanh diệt) Vọng (sanh diệt) hoà hiệp, không phải "một" không phải 
"khác" gọi là thức A lại da (tâm sanh diệt). Thức này tóm thâu tất cả 
các pháp và xuất sanh tất cả các pháp. Thức này có hai nghĩa "Giác" 
và "Bất giác" (mê). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trước nói chỈ có một tâm mà chia ra làm hai phương diện: Tâm 
Chơn như và Tâm sanh diệt. 


Đoạn này nói do Như Lai tạng mà có "Tâm sanh diệt" tức là thức A 
lại da. Vì thức A lại da là do chơn vọng hoà hiệp, không phải một 
không phải khác, nên có hai nghĩa "Giác" và "Bất giác". Thức này có 
công năng giữ gìn tất cả các pháp và sanh ra các pháp. 


Trên đây nói thức A lại da có 2 nghĩa, không nên hiểu lầm thức A lại 
da có hai thứ "Giác" và "Bất giác" khác nhau; mà nên hiểu rằng: thức 
này có hai trạng thái, tuỳ nhiễm duyên thì trạng thái "Bất giác" hiện, 
tuỳ tịnh duyên thì trạng thái "Giác" hiện. Cũng như sáng với tối, chỉ 


là hiện tượng của thái hư mà thôi. 


Chúng ta cũng nên phân biệt ba danh từ: Chơn như, Như Lai tạng và 
thức A lại da là đồng hay khác, và liên quan với nhau như thế nào. 


_" Chơn như" là chỉ cho cái "Tổng thể" của tâm; "Như Lai tạng" là chỉ 
cho cái "Tổng tướng" của tâm, "thức A lại da" là chỉ cho cái "Thể, 
Tướng và Dụng" về nhiễm và tịnh hoà hiệp của tâm. 


Chơn như, dụ như "tánh" ướt của nước; Như Lai tạng, dụ như "nước" 
(hình tướng của nước); A lại da, dụ như 


"sóng" (dụng của nước). Trong sóng gồm có cả tánh ướt và nước. Thế 
là thức A lại da (Tâm sanh diệt) gồm cả 


"Thể, Tướng và Dụng" về nhiễm và tịnh hoà hiệp của tâm. 
Tại sao không nói "do Chơn như, có Tâm Sanh diệt" mà chỉ nói "do 
Như Lai tạng có Tâm Sanh diệt"? _ Vì Chơn như là "Thể" của nhứt 


tâm; Như Lai tạng là "Tướng" của nhứt tâm; Chơn như thì thanh tịnh 
không động, còn Như 


Lai tạng tuy rằng cũng chơn tịnh, nhưng còn bị phiền não che phủ, 
làm nhơn cho động, nên chỉ nói "do Như Lai tạng có tâm sanh diệt là 


thức A lại da" mà không nói "do Chơn như sanh ra thức A lại da" 
(Tâm Sanh diệt). 


Tâm Sanh diệt này có hai phần: 

1. Sanh diệt về phần lưu chuyển sanh tử, 

2. Sanh diệt về phần hoàn tịnh (trở lại bản tánh Niết bàn). 

GIẢI DANH TỪ 

Như Lai tạng, có hai nghĩa: 1. Như Lai tại triền, nghĩa là tánh Phật 
(Như Lai) còn bị chứa trong vòng phiền não nhiễm ô. 2. Như Lai xuất 
triền, nghĩa là tánh Phật (Như Lai) chứa đựng các pháp vô lậu thanh 
tịnh, đã ra khỏi phiền não nhiễm ô. 


Song, trong kinh luận nói đến Như Lai tạng, là phần nhiều dùng cái 
nghĩa "Như Lai tại triền" (tánh Phật bị chứa trong phiền não). 


Câu "Chơn vọng hoà hiệp, không phải một và không phải khác": 


"Chơn" là bản thể, còn "Vọng" là hiện tượng; bản thể và hiện tượng 


không rời nhau, nên nói "hoà hiệp". Vì bản thể không phải là hiện 
tượng, nên nói "không phải một"; vì hiện tượng và bản thể không rời 
nhau, nên nói "không phải khác". 


Trong đây nói chữ "Hoà hiệp", không phải thật có hai vật riêng nhau, 
như sữa với nước hoà hiệp lại, mà chính là bản thể với hiện tượng 
không rời nhau, nên tạm gọi là "hoà hiệp". 


A lại da: Trong luận này, chữ "thức A lại da", chúng ta phải hiểu tức 
là "thức A đà na" mới khỏi ngại. Căn cứ theo luận Duy thức, khi đến 
quả A la hán hay Bát địa, thì thức A lại da không còn (A la hán vị xả); 
vì hai vị này đã trừ 


ngã chấp, nên thức này không còn là A lại da, mà chỉ gọi là thức A đà 
na (thức trì chủng). 


Còn trong luận này, thì nói: Từ phàm phu cho đến quả Phật, đều có 
thức A lại da, vì nó duy trì cả thánh và phàm. 


Vì thế nên chữ "A lại da" ở luận Khởi tín này, tức là thức "A đà na" 

trong luận Duy thức vậy. Trong luận Duy thức chép: "Thức A đà na 

có công năng duy trì chủng tử của các pháp nhiễm tịnh, thánh phàm 
' 


NÓI VỀ NGHĨA "GIÁC" có 5 tên 
CHÁNH VĂN 


"Giác" là chỉ cho bản thể chơn tâm lìa các vọng niệm, nó khắp giáp 
tất cả, rộng lớn như hư không; cũng gọi là 


“Pháp thân bình đẳng của Như Lai". Pháp thân này, tất cả chúng sanh 
sẵn có, nên gọi là "Bản giác" (tánh Phật sẵn có). 


Vì đối với "Thỉ giác" nên gọi là "Bản giác"; song Thỉ giác tức là Bản 
giác. Nghĩa là từ Bản giác mà có Bất giác (mê); do Bất giác nên có Thỉ 
giác (mới giác ngộ); giác ngộ chưa hoàn toàn thì gọi là Phần giác 
(giác ngộ từng phần); giác ngộ được hoàn toàn thì gọi là Cứu cánh 
giác. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói về nghĩa "Giác" (sáng suốt) tức là tánh Phật sẵn có ở 
chúng sanh. Tánh Phật này ở nơi chúng sanh thì gọi là "Như Lai tạng" 


(Như Lai bị phiền não che giấu); còn ở nơi Phật thì gọi là "Pháp thân 
thanh tịnh". 


Tánh Phật tuy luân chuyển trong sáu đường, mà không bao giờ mất, 
vần văng lặng thường còn và viên mãn. 


Chẳng qua chúng sanh vì bị mây vô minh che phủ, nên trăng Phật 
tánh này chẳng hiện được. 


Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, vì không rời vọng niệm, nên 
tuy trọn ngày ở trong tánh Phật mà chẳng tự 


biết; nếu khi rời vọng niệm rồi, thì tánh Phật này sáng soi, rỗng suốt 
khắp giáp tất cả như thái hư. Lúc bấy giờ chỉ 
còn tánh Phật thuần chơn, gọi là "Pháp thân bình đẳng của Như Lai". 


Vì căn cứ theo tánh Phật sẵn có của chúng sanh, nên gọi là "Bản 
giác". Bởi thế nên Khế kinh nói: 

"Tất cả chúng sanh đã thành Phật từ lâu", và nói: 

"Ta thành ngôi Chánh giác trong tâm của chúng sanh". 

Song "Giác" có nhiều tên: Bản giác, Bất giác, Thỉ giác, Phần giác và 
Cứu cánh giác. Vì theo mỗi khía cạnh mà chia ra làm 5 tên, chớ 
không phải thật có 5 cái "Giác" khác nhau. 

GIẢI DANH TỪ 

Pháp thân bình đẳng: Dùng pháp giới tánh làm thân, nên gọi là "Pháp 
thân". Vì Pháp thân này, ở tại phàm không bớt, ở nơi thánh không 


thêm, nên gọi là "Bình đẳng". 


Bẳn giác: Sản có giác ngộ, tức là chỉ cho tánh Phật sẵn có của chúng 
sanh. 


Bất giác: Không giác ngộ (mê). Chúng sanh tuy có sẵn tánh Phật, 
nhưng không tự giác ngộ. 


Thỉ giác: Mới giác ngộ. Nhờ sự tu học, nên hành giả mới giác ngộ 
được tánh Phật. 


Phần giác: Giác ngộ từng phần. Hành giả tu hành trải qua từng bực, 
được sự giác ngộ từng phần. 


Cứu cánh giác: Giác ngộ rốt ráo (tức là Phật). 


THỂ GIÁC CÓ 4 LỚP, TỪ THÔ ĐẾN TẾ 


CHÁNH VĂN 

Hỏi: _ Nghĩa là thế nào? 
Đáp: _ Có 4 lớp như sau: 
a) Giác ngộ "niệm DIỆT" 


Chúng phàm phu (Tiều thừa thì hữu học, Đại thừa thì Thập tín) giác 
ngộ vọng niệm trước đã khởi ác, nên ngăn dứt vọng niệm sau, không 
cho sanh khởi ác nữa (niệm diệt). Vì chúng phàm phu in như đã giác 
ngộ, nhưng thật ra chưa giác ngộ, nên gọi là "Bất giác". 


b) Giác ngộ "niệm DỊ'(hoại). 


Hàng sơ phát tâm Bồ Tát (Tam hiền) và Nhị thừa (vô học), dùng trí 
huệ quán sát, giác ngộ được "niệm DỊ" (dị 


tướng vô minh) và không còn tướng "niệm DỊ". Hai vị này vì đã xả 
được tướng phân biệt chấp trước về phần thô trọng, nên gọi là 
"Tương tợ giác"( tương tợ như đã giác ngộ). 


c) Giác ngộ "niệm TRỤ". 


Hàng Thập địa Bồ Tát (Bồ Tát đã chứng Pháp thân) giác ngộ được 
"niệm Trụ" (trụ tướng vô minh) và không còn tướng "niệm Trụ". VỊ 
này vì đã lìa được tướng phân biệt về thô niệm, nên gọi là "Tuỳ phần 
giác" (Giác ngộ từng phần). 

d) Giác ngộ "niệm SANH" 

Hàng Đẳng giác Bồ Tát (Địa tận Bồ Tát) do các phương tiện tu hành 
đã đầy đủ, nhứt niệm hợp với chơn tâm, nên giác ngộ được tâm sơ 


khởi (sanh tướng vô minh) và không còn tướng sơ khởi. Vì vị này đã 
xa lìa vọng niệm vi tế 


(vi tế vô minh) ngộ nhập chơn tâm thường trụ, nên gọi là "Cứu cánh 
giác" (Giác ngộ rốt ráo). 

Bởi thế nên trong kinh chép: "Nếu chúng sanh nào quán "vô niệm" 
(không vọng niệm) thì chúng sanh đó đã hướng về trí Phật". 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Bồ Tát Mã Minh dùng bốn danh từ: Niệm sanh, Niệm trụ, 
Niệm dị, Niệm diệt để nói lên vô minh có thô tế, sâu cạn và chỉ rõ 
người tu hành ở địa vị nào mới diệt được thứ vô minh nào. 


Trong đoạn này nói "chúng phàm phu", thật ra không phải hoàn toàn 
là phàm phu, mà chính là chỉ cho: bên Đại thừa thì hàng Thập tín, 
còn Tiểu thừa thì ba quả trước, thuộc về hữu học. Vì các vị này chưa 
được dự vào hạng Hiền (Tam hiền) và Thánh (Thập thánh) nên bị gọi 
là Phàm phu. 


Chúng phàm phu này giác ngộ được niệm diệt tức là phá trừ "Diệt 
tướng vô minh" (vô minh thô sơ bên ngoài). 


Nếu so với Lục thô, thì "Niệm diệt" này thuộc về hai món thô sau là: 
Khởi nghiệp tướng và Nghiệp hệ khổ tướng (sẽ giải ở bài thứ năm). 
Vì sự phá trừ vô minh này không thấm vào đâu, và đối với việc giác 
ngộ chơn tâm còn xa xôi lắm, nên gọi họ là "Bất giác" (chưa giác 
ngộ). 


Hàng Nhị thừa và Bồ Tát ở vị Tam hiền (Thập trụ, Thập hạnh và 
Thập hồi hướng) giác ngộ được "Niệm dị", tức là phá trừ "Dị tướng 
vô minh" (vô minh thô). Nếu so với Lục thô thì "Niệm dị" này thuộc 
về hai món thô bực trung là: Chấp thủ tướng và Kế danh tự tướng 
(sẽ giải ở bài thứ năm). Vì các vị này tương tợ như giác ngộ được 
chơn tâm và chứng được pháp thân thanh tịnh, nhưng chưa phải thật 
ngộ và thật chứng, nên gọi họ là "Tương tợ giác". 


Hỏi: _ Thế nào là giác ngộ "Niệm dị" và không còn tướng "Niệm đị"? 


Đáp: _ Bồ Tát sơ phát tâm dùng trí huệ quán sát Ngã (thân tâm) và 
Pháp (vũ trụ) đều do nhơn duyên sanh, nên đoạn trừ hai món vọng 
chấp phân biệt thật ngã và thật pháp về phần thô, đó là "Giác ngộ 
niệm dị". Đến khi Bồ 


Tát không còn thấy có tướng Ngã, tướng Pháp, thế gọi là "không còn 
tướng niệm dị". 


Hỏi: _ Sao gọi là "Phân biệt chấp trước về phần thô trọng"? 


Đáp: _ Ngã chấp và Pháp chấp có chia ra làm hai phần: 1. Thô trọng, 
tức là phân biệt Ngã chấp và Pháp chấp, phần này dễ trừ. 2. Vi tế, 
tức là cu sanh Ngã chấp và Pháp chấp, phần này khó trừ. 


Hàng Thập địa Bồ Tát vì đã chứng pháp thân thanh tịnh, nên cũng 
gọi là "Pháp thân Bồ Tát". Các vị Bồ Tát này giác ngộ được "Niệm 
trụ", tức là phá trừ "trụ tướng vô minh" (tế vô minh). Nếu so với Lục 
thô ở bài sau, thì thuộc về hai món thô đầu là: Trí tướng và Tương 


tục tướng. 


Bồ Tát phá một phần vô minh thì chứng được một phần Pháp thân, 
gọi là lên Sơ địa; phá hai phần vô minh thì chứng hai phần Pháp 
thân, gọi là lên Nhị địa; cho đến phá mười phần vô minh, thì chứng 
được mười phần Pháp thân, gọi là lên Thập địa Bồ Tát. Vì Bồ Tát phá 
vô minh từng phần và giác ngộ từng phần, nên gọi là "tuỳ phần giác". 


Các vị Bồ Tát này, vì tâm niệm còn trụ ở năng sở đối đãi, chưa dứt 
trừ được, nên gọi là "Trụ tướng vô minh". Đến khi Bồ Tát nhập Chơn 
như, quán, chỉ nhứt tâm chánh niệm Chơn như, không còn tướng 
năng sở đối đãi, nên gọi 


"Không còn tướng niệm trụ". Như thế là la được tướng phân biệt về 
thô niệm (vô minh thô). 


Sở đi gọi "Thô" là vì không tế nhị bằng "Sanh tướng vô minh" (vô 
minh rất vi tế); kỳ thật đây cũng là một thứ vô minh vi tế, rất khó 
trừ. 


Tóm lại, từ phàm phu (Thập tín) cho đến địa vị Pháp thân Bồ Tát 
(Thập địa), về sự phá trừ vô minh của mỗi bực có thô và tế khác 
nhau: 1. Chúng phàm phu đối với cảnh, chấp có và thấy vọng niệm 
diệt rồi, đè nén không cho sanh khởi. 2. Hàng Nhị thừa và Tam hiền 
Bồ Tát, thì quán ngã pháp đều không, nhưng còn cái "Niệm không". 3. 


Đến bực Thập địa Bồ Tát, thì cái "Tâm niệm chấp không" cũng không 
còn; nghĩa là không còn cái "Năng Niệm". 


Nói rằng bực Đẳng giác Bồ Tát, giác ngộ được "niệm sanh" tức là nói 
vị Bồ Tát này phá trừ được "Sanh tướng vô minh" (vô minh rất vi tế). 
Nghĩa là các vị Bồ Tát tu hành, đến lúc chơn cùng hoặc tận, tột bực 
Thập địa, chứng lên vị Đẳng giác, khi ấy Bồ Tát dùng trí Kim Cang 
đoạn trừ "sanh tướng vô minh" (giác ngộ được niệm sanh) xa lìa các 
vọng hoặc rất vi tế, và nhứt niệm hiệp với tâm thể Chơn như, nên 
không còn "tướng sơ khởi"; khi đó Bồ Tát chúng lên quả Diệu giác 
(Phật) gọi là "Cứu cánh giác". 


Hỏi: _ Phải chăng trong một niệm, có sanh, trụ, dị, diệt; chúng phàm 
phu giác ngộ khi "Niệm diệt"; Nhị thừa giác ngộ khi "Niệm dị"; Thập 
địa Bồ Tát giác ngộ khi "Niệm trụ"; Đẳng giác Bồ Tát giác ngộ khi 
"Niệm sanh"? 


Đáp: _ Hiểu như vậy không được đúng lắm; đây nói sanh, trụ, dị, diệt 
là chỉ cho vọng niệm có phần thô và tế. 

Chúng phàm phu chỉ giác ngộ vọng niệm về phần thô bên ngoài gọi 
là "Niệm diệt". Nhị thừa giác ngộ vọng niệm về phần tế hơn gọi là 
"Niệm dị". Thập địa Bồ Tát giác ngộ vọng niệm lại tế hơn nữa, gọi là 
"Niệm trụ". Đến bực Đẳng giác Bồ Tát, giác ngộ vọng niệm lại rất vi 
tế, gọi là "Niệm sanh". 


Thí như mặt nước bằng phẳng là dụ tâm thể thanh tịnh vô niệm. Mặt 
nước vừa dợn động, là dụ "Niệm sanh". 


Sóng nổi lăn tăn là dụ "Niệm trụ". Sóng nhấp nhô, dụ "Niệm dị". Sóng 
nổi ba đào là dụ "Niệm diệt". 


Chúng tôi đem 4 niệm trong bài này, phối hiệp với tam tế lục thô ở 
bài sau, để quý vị dễ hiểu. 


Niệm sanh 

1. Vô minh nghiệp tướng 
Niệm trụ 

2. Năng kiến tướng Tam tế 
3. Cảnh giới tướng 

1. Trí tướng 

2. Tương tục tướng 

Niệm đị 

3. Chấp thủ tướng 

4. Kế danh tự tướng Lục thô 
Niệm diệt 


5. Khởi nghiệp tướng 


6. Nghiệp hệ khổ tướng 


Hỏi: _ Làm sao để được trí Phật? 


Đáp: _ Trí Phật thanh tịnh không các vọng niệm, muốn được trí Phật, 
hành giả phải "vô niệm". Trong kinh Lăng già quyển hai có chép: "Nếu 
chúng sanh nào quán vô niệm, thì chúng sanh ấy sẽ hướng về trí 
Phật". 


Ngài Đức Thanh giải rằng: "Vô niệm là con đường tắt để thành 
Phật..." và "...không những Bồ Tát tu hành đoạn trừ phiền não, đến 
vô niệm mà gọi là "Cứu cánh giác"; tức như chúng sanh nào, ngày 
đêm quán vô niệm, thì chúng sanh ấy mỗi niệm đã hướng về trí 
Phật". 


Trong luận nầy nói hai chữ "vô niệm" đồng với bốn chữ "bất tuỳ phân 
biệt" trong kinh Lăng Nghiêm chữ "vô niệm" 


nghĩa là không khởi vọng niệm. Nếu vọng niệm không khởi, thì tâm 
được định, do tâm định nên mới phát sanh ra trí huệ thanh tịnh của 
Phật. 


Chữ "Bất tuỳ phân biệt", nghĩa là không theo trần cảnh khởi phân 
biệt. Không khởi phân biệt thì vọng niệm chẳng sanh; vọng niệm 
chẳng sanh thì chơn tâm tự hiện ra. 


Bởi thế nên luận nầy nói chữ "Vô niệm", Kinh Lăng Nghiêm nói "bất 
tuỳ phân biệt"; hai danh từ tuy khác, song đồng một ý nghĩa và đồng 
một con đường tắt, để đi đến quả Phật. 


VỌNG NIỆM HẾT (VÔ NIỆM) THÌ CHƠN TÂM HIỆN 
CHÁNH VĂN 


Lại nữa, thật ra Tâm không có tướng sơ khởi, mà nói rằng "biết được 
tướng sơ khởi của tâm", đó tức là được "vô niệm". Tất cả chúng sanh 
từ hồi nào đến giờ, vì chưa từng xa lìa vọng niệm tương tục (chưa 
được vô niệm), nên không được gọi là "Giác", mà chỉ gọi là "Vô thỉ vô 
minh". 


Nếu người được vô niệm (ngộ chơn tâm) thì các tướng sanh, trụ, dị, 
diệt của tâm đều hết, chỉ còn một tâm thể vô niệm (chơn tâm). Bởi 
thế nên Thỉ giác không khác với Bản giác. Vì vọng niệm nên bốn 
tướng: Sanh, Trụ, Dị và Diệt đồng thời nương nhau mà có, và đều 
không tự lập; khi vọng niệm hết, thời bốn tướng không còn, chỉ một 
tánh giác (chơn tâm) xưa nay bình đẳng. 


LƯỢC GIẢI 


Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, do một niệm mê nên bốn 
tướng: sanh, trụ, dị, diệt nhứt thời nương nhau khởi hiện, không có 
trước sau. Vì vọng niệm tương tục mãi, làm cho chúng sanh không 
ngộ được chơn tâm (vô niệm) của mình, nên gọi là "vô thỉ vô minh". 
Bởi thế nên có chia ra Bản giác và Thỉ giác. 

Trái lại, bực Đẳng giác Bồ Tát, đã diệt hết vọng niệm, ngộ được chơn 
tâm thường trú của mình, nên bốn tướng không còn, mà chỈ còn một 
tánh sáng suốt bình đẳng không vọng niệm, gọi là "Cứu cánh giác". 
Bởi vậy nên "ThÏỉ 

giác" cũng tức là "Bản giác". 

GIẢI DANH TỪ 

"Tướng sơ khởi" tức là chơn tâm, mà chơn tâm thì vô tướng và vô 
niệm. Người được vô niệm tức là ngộ chơn tâm; phải ngộ được chơn 
tâm mới gọi là "Cứu cánh giác". 

"Bẳn giác" tức là tâm tánh xưa nay vốn thanh tịnh sáng suốt, trái với 
vô minh bất giác (mê). "Thỉ giác" là mới giác ngộ. Hành giả dùng quán 
trí trừ các vọng niệm, mới vừa giác ngộ tâm thể không có bổn tướng, 
nên gọi là "Thỉ 

giác". 


Nên biết, những danh từ trên đây đều giả lập: "Bản giác" là đối với 
"Thỉ giác" mà lập, "Thỉ giác" nhơn "Bất giác" 


mà có, "Bất giác" lạinhơn "Bản giác" mà sanh. Do đối đãi nhau nên giả 
lập ra có nhiều tên, thật ra chỉ có tánh giác mà thôi. 


(Đoạn này nói về "Thỉ giác", đoạn sau nói đến "Bản giác"). 
BÀI THỨ TƯ 

CHƯƠNG THỨ BA 

PHẦN GIẢI THÍCH NÓI VỀ NGHĨA "GIÁC" 

(riếp theo và hết) 

Nói về nghĩa "Giác" 


Bản giác có 2 tướng: 


1. Tướng Trí tịnh 

2. Tướng Nghiệp dụng bất tư nghị 
Bản giác có 4 tướng: 

1. Như thật không 

2. Nhơn huân tập 

3. Pháp xuất ly 


4. Duyên huân tập 


CHÁNH VĂN 
Bản giác có 2 tướng 


Lại nữa, do dứt các nhiễm duyên phân biệt, nên bản giác thành ra hai 
tướng: 1. Tướng trí tịnh. 2. Tướng nghiệp dụng bất tư nghị; hai 
tướng này không rời bản giác. 


1. Tướng trí tịnh: (Thể): Hành giả nhờ sức huân tập và như thật tu 
hành, đến khi công phu tu hành đã viên mãn, phá trừ được thức A lại 
da (chơn vọng hoà hiệp) và diệt các vọng tâm tương tục, thì pháp 
thân thanh tịnh hiện ra, đặng cái trí thuần tịnh, nên gọi là "Tướng trí 
tịnh". 


LƯỢC GIẢI 


Nhờ dứt trừ các pháp nhiễm ô phân biệt, nên tánh giác hiện ra có 2 
tướng: 1. Bản thể sáng suốt trong sạch, gọi là 


"Tướng trí tịnh".2. Diệu dụng không thể nghĩ bàn, gọi là "Tướng 
nghiệp dụng bất tư nghị". Vì thể và dụng không rời tánh giác, nên gọi 
"hai tướng không rời bản giác". 


Bực Tam hiền, bên trong nhờ sức chơn như huân ra, bên ngoài lại 
nhờ chánh pháp huân vào, nên làm cho hành giả tự phát khởi tín tâm 
tu hành. 

Đến hàng Thập địa Bồ Tát, do nhờ sức tu tập, nên ngộ nhập được 
tâm chơn như, rồi y như tâm chơn như này mà tu, nên gọi là "Như 
thật tu hành". 


Đến vị Đẳng giác Bồ Tát, thì sự tu hành, công đã thành quả lại mãn; 


lúc bấy giờ Bồ Tát phá trừ thức hoà hiệp và diệt tâm tương tục, nên 
pháp thân thanh tịnh hiện ra, đặng trí thuần tịnh, gọi là "Tướng trí 
tịnh". 


GIẢI DANH TỪ 


"Thức hoà hiệp" _ Đoạn trước nói "Sanh diệt và bất sanh diệt hoà 
hiệp", gọi là A lại da", nay nói "phá thức hoà hiệp" tức là phá thức A 
lại da. Song chỉ phá cái "tướng hư vọng tạp nhiễm" của thứcA lại da; 
không phải phá cái 


"thể tánh" của thức này. 


"Tâm tương tục" _ Tâm tương tục tức là 7 chuyển thức (từ nhãn thức 
đến Mạt ma thức). Diệt tâm tương tục, tức là diệt "tướng" hư vọng 
tương tục của 7 thức trước, không phải diệt cái "thể" của 7 chuyển 
thức. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Nghĩa này thế nào? 


Đáp: _ Tất cả tâm thức đều là vô minh; song cái tướng vô minh (vọng) 
không rời tánh giác (chơn). Bởi thế nên không thể phá hoại (vì không 
rời tánh giác), và cũng không phải không phá hoại được (vì là tướng 
vô minh). 


Thí như trước biển cả (dụ tánh giác) vì gió (vô minh) nên nổi sóng 
(tâm thức); sóng và gió đều động và không rời nhau; song tánh nước 
chẳng động. Đến khi sóng đứng thì gió lặng; song tánh ướt của nước 
không diệt. 

Cũng thế, biển tâm thanh tịnh của chúng sanh, bị gió vô minh thổi 
động, nên sóng tâm thức nổi lên. Sóng tâm thức, gió vô minh đều 
động, lại không hình tướng và chẳng rời nhau; song biển chơn tâm 
chẳng hề chao động. 


Nếu gió vô minh dừng, thì sóng tâm thức tương tục kia cũng lặng; 
song nước trí thuần tịnh (chơn) không bao giờ 


diệt. 
LƯỢC GIẢI 


Vì vô minh sanh ra các tâm thức hư vọng, nên các tâm thức không 
rời vô minh. Song vô minh lại không thật thể, chỉ nương tánh giác 


mà có, nên nó không rời tánh giác. Đến khi vô minh hết, thức tâm 
diệt, thì tánh giác hiện bày. Cũng như, vì gió thổi nên tánh sóng nổi 
lên; sóng và gió đều động và không rời nhau. Đến khi gió đứng sóng 
lặng thì tánh nước thanh tịnh bằng phẳng hiện ra. 


CHÁNH VĂN 


Tướng nghiệp dụng bất tư nghị (Dụng). Do tướng trí tịnh đủ vô 
lượng công đức và thường không đoạn tuyệt, nên có thể tuỳ thuận 
theo căn cơ của chúng sanh, tự nhiên ứng hiện ra tất cả các cảnh giới 
mầu nhiệm thù thắng, để 


làm lợi ích cho chúng sanh. 
LƯỢC GIẢI 


Từ chơn như thể (tướng trí tịnh) khởi ra các diệu dụng (chơn như 
dụng) không thể nghĩ bàn được (tướng nghiệp dụng bất tư nghị). 
Nhờ diệu dụng này mới có thể hiện ra được các cảnh giới thù thắng, 
tuỳ theo trình độ của mỗi loài, làm vô lượng công đức, để lợi ích cho 
tất cả chúng sanh không thể nghĩ bàn. 


Ngài Đức Thanh giải: Bẳn giác khi còn ở tại vỏ mê, thì chúng sanh 
nương nơi đó mà tạo ra vô lượng vô biên các nghiệp, nên kinh chép: 
"Nghiệp lực không thể nghĩ bàn". Nay Bản giác đã ra khỏi vỏ mê, 
được thanh tịnh, thì có đủ tất cả thần thông diệu dụng, cũng không 
thể nghĩ bàn được. Và Bản giác này nghĩ ra các cảnh giới thắng diệu, 
làm vô lượng công đức, tuỳ theo căn cơ của mỗi loài, ứng hiện đủ 
cách, để làm lợi ích cho các chúng sanh; như 


Ngài Quán Thế Âm hiện ra 32 ứng thân, 14 món vô úy ...nên gọi là 
"Nghiệp dụng bất khả tư nghị" (Diệu dụng không thể nghĩ bàn). 
GIẢI DANH TỪ 

"Tự nhiên ứng hiện" _ Nghĩa là ứng hiện một cách tự nhiên, không 
dụng công và cố ý. Thí như mặt trăng chiếu xuống ao, hễ nước trong 
thì trăng tự nhiên ứng hiện; trăng không có dụng công và cố tâm. 
CHÁNH VĂN 

Bản giác có 4 nghĩa 


Lại nữa, Thể và Tướng của tánh giác (chơn tâm) giống như cái 
gương sáng sạch, và rộng lớn như hư không, bao trùm tất cả. Tánh 


giác này có 4 nghĩa: 


1. Như thật không: Như cái gương lớn sáng sạch, không có hình ảnh 
của cảnh vật (thật không). Tánh giác (chơn tâm) xa lìa các tướng của 
vọng tâm và vọng cảnh (ly nhất thế tướng); không có một pháp nào 
hiện ra cả; cũng như cái gương trống không. Đây là nói về nghĩa 
"Tịch" (vắng lặng) của tánh giác, không phải nói về nghĩa "chiếu". 


LƯỢC GIẢI 


Vì tánh giác viên mãn thanh tịnh, nên dụ như cái gương sáng sạch; vì 
tánh giác rộng rãi bao la, nên dụ như hư 


không rộng lớn. Nếu phân tách từng khía cạnh, thì tánh giác có 4 
nghĩa; đoạn này nói về nghĩa thứ nhứt: 1. Thật không: Đây là nói về 
nghĩa "tịch tịnh" của Chơn tâm. Vì Bản thể chơn tâm (tánh giác) vốn 
thanh tịnh, rộng rãi bao la và ly tất cả các tướng, không thể dùng tâm 
thức suy nghĩ hay lời nói luận bàn được, (cũng như cái gương sáng 
sạch, không có lưu một hình ảnh gì ở trong gương cả) tức là pháp 
thân thanh tịnh sẵn có của chúng sanh, không phải do tu mới được. 


CHÁNH VĂN 


2. Nhơn huân tập: Như cái gương sáng lớn, hiện đủ các cảnh (thật 
có). Trong tánh giác (chơn tâm) đủ các pháp (tức nhứt thế pháp); 
nghĩa là tất cả cảnh giới thánh, phàm đều hiện trong chơn tâm 
thường trú nầy. Nó không xuất không nhập, không mất không hoại, 
vì tánh của các pháp là chơn tâm vậy. 


Lại nữa, vì tánh giác không vọng động, nên các pháp nhiễm ô, không 
thể làm nhiễm ô được; trái lại nó đủ tất cả 


các pháp vô lậu và làm nhơn huân tập cho chúng sanh vậy. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn trước nói về "thể" của chơn tâm, ly tất cả các tướng, cũng như 
cái gương sáng, không có một vật gì ở trong gương (như thật không). 
Đoạn này nói về Tướng và Dụng của chơn tâm đủ tất cả pháp. Cũng 
như cái gương sáng, các cảnh vật đều hiện vào (như thật bất không). 


Tướng và Dụng của chơn tâm có 2 nghĩa: 


1. Đủ tất cả pháp: Tất cả chúng sanh đều sẵn có các pháp vô lậu 
thanh tịnh, cũng gọi là "bản hữu Phật tánh" hay 


"chánh nhơn Phật tánh". 


2. Nhơn huân tập: Tất cả chúng sanh đều sẳn có tánh Phật; tánh Phật 
đủ vô lượng hằng sa công đức và thanh tịnh không động, nên các 
pháp nhiễm ô không làm nhiễm ô được. Tánh Phật này làm chánh 
nhơn (chánh nhơn Phật tánh) huận tập ở bên trong, khiến cho chúng 
sanh giác ngộ, nhàm chán khổ sanh tử, phát tâm cầu đạo giải thoát. 


CHÁNH VĂN 


3. Pháp xuất ly: Như cái gương đã sáng sạch, không còn bụi nhơ. 
Tánh giác (tánh Phật) đã sáng suốt thuần tịnh, ra khỏi hai chướng: 
Phiền não chướng, Sở tri chướng và xa lìa thức A lại da (Chơn, Vọng 
hoà hiệp). 


LƯỢC GIẢI 


3. Pháp xuất ly: tức là "Liễu nhơn Phật tánh", cũng gọi là "Chơn như 
xuất triền". Hành giả nhờ công phu tu tập, đoạn trừ phiền não 
chướng, sở tri chướng và phá thức hoà hiệp (A lại da), nên tánh Phật 
(Chơn như) không còn bị 


triền phược và được sáng suốt thuần tịnh. 
CHÁNH VĂN 


4. Duyên huân tập: Như cái gương sáng, phản chiếu trở lại. Tánh giác 
(Phật tánh) đã ra khỏi vỏ triền phược rồi, trở lại chiếu soi khắp giáp 
tất cả, và tuỳ theo tâm niệm của mỗi loài mà hiện thân hoá độ, làm 
trợ duyên huân tập trở lại vào tâm chúng sanh, khiến cho chúng sanh 
tu tập căn lành. 


LƯỢC GIẢI 


4. Duyên nhơn Phật tánh: Do Chơn như đã xuất triền, nên có diệu 
dụng không thể nghĩ bàn: Chiếu khắp tất cả và tuỳ theo tâm niệm 
của chúng sanh mà thị hiện các thân hình để hoá độ, làm trợ duyên, 
huân tập trở lại vào tâm chúng sanh, khiến cho chúng sanh phát Bồ 
Đề tâm, tu theo chánh pháp. 


Công dụng cao cả và rộng lớn của Chơn như (tánh giác), chỉ có thể 
thí dụ như hư không. Thể tánh sáng suốt thuần tịnh của Chơn như 
(tánh giác), chỉ có thể thí dụ như gương: dầu có bụi hay không, song 
chất pha lê (gương) vẫn sáng suốt, thỉ chung như một. 


(đoạn này đã nói nghĩa "Giác" rồi, tiếp theo sau đây sẽ nói đến nghĩa 


"Bất giác" của thức A lại da) Khóa Thứ 10 và 11 
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 

DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 

Giảng lần thứ nhứt tại Phật Học Đường Nam Việt 
Ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu (11 10 61) 
BÀI THỨ NĂM 

CHƯƠNG THỨ BA 

PHẦN GIẢI THÍCH 

NÓI VỀ NGHĨA "BẤT GIÁC" 

MỤC LỤC 

2. Nói về nghĩa "Bất giác" (không giác ngộ: mê) 
a. Nói về Tam tế 

1. Nghiệp tướng (Vọng động) 

2. Chuyển tướng (Tâm phân biệt, trực giác) 

3. Hiện tướng (Cảnh bị phân biệt) 

b. Nói về lục thô 

1. Trí tướng (Vọng thức phân biệt) 

2. Tương tục tướng (Vọng niệm tương tục) 

3. Chấp thủ tướng (Chấp sự vật) 

4. Kế danh tự tướng (Chấp danh tự) 

5. Khởi nghiệp tướng (tạo nghiệp) 

6. Nghiệp hệ khổ tướng (thọ, quả) 

c. Nói về hai Tướng 


1. Đồng (đồng bản chất) 


2. Khác (khác hình tướng) 


CHÁNH VĂN 


Do không thật biết pháp "Chơn như" nên tâm bất giác (mê) nổi lên, 
liền khởi vọng niệm (sanh tướng vô minh). 


Song vọng niệm vì là không có thật thể, nên chẳng rời Bản giác. 


Thí như người lầm phương hướng; vì có phương hướng nên mới 
lầm, nếu không phương hướng thì không có lầm. 

Chúng sanh cũng thế, do có "Giác" nên mới có "Mê"; nếu không có 
"Giác" thì cũng không có "Mê" (Bất giác) Song chúng sanh cũng nhờ có 
"Tâm vọng tưởng bất giác" này, nên mới biết phân biệt danh từ và 
nghĩa lý của các pháp. Và cũng nhờ thế mà chư Phật mới có thể vì 
chúng sanh nói ra "Chơn giác" (tánh Phật). Nếu lìa "Tâm bất giác" thì 
cũng không thể chỉ bày cái "Chơn giác" được (dụ như lìa sóng không 
có nước). 


LƯỢC GIẢI 


Chúng sanh vì không ngộ được Phật tánh (bản giác) nên gọi là mê 
(bất giác). Song cái "mê" này không có thật thể, chỉ lấy Phật tánh làm 
thể, nên không rời Phật tánh (bản giác) được. Cũng như người lầm 
đường, do có con đường nên mới có lầm, nếu không có con đường 
thì cũng không có sự lầm lạc. Bởi thế nên, nếu rời Phật tánh (bàn 
giác) thì cũng không có cái mê (bất giác). Cũng như bồ sóng, không 
có nước. 


Sóng, cũng nhờ có cái mê vọng (bất giác) này, nên chúng sanh mới 
biết phân biệt các pháp chơn vọng, thánh phàm và nhàm chán cảnh 
khổ sanh tử, ham mộ thú vui "Niết bàn". 


Và cũng nhờ chúng sanh có biết phân biệt, nên chư Phật mới có thể 
thuyết pháp giảng dạy, chỉ bày Phật tánh (chơn giác). Nếu không có 
tâm mê vọng bất giác phân biệt của chúng sanh, thì Phật cũng không 
làm sao chỉ bày Phật tánh (chơn giác) cho chúng sanh được. 


Đọc qua đoạn văn này, chúng ta nên lưu ý đến câu: "Vì không ngộ 
được Phật tánh, nên gọi là mê" hay đổi lại cách nói "Tại sao có dại?" 
vì chưa khôn vậy". Vậy thì cái mê đại (vô minh) này, sẵn có từ hồi 
nào đến giờ, vì từ 


hồi nào đến giờ chúng sanh chưa từng ngộ được Phật tánh. 


Nói tóm lại, chơn như với vô minh đồng thời có, không phải chơn 
như có trước, vô minh có sau. Khi chơn như 


(Phật tánh) hiện, thì vô minh mất, cũng như khi "khôn" rồi, thì "dại" 
tự hết. 


GIẢI DANH TỪ 


"Bất giác": không biết. Thật ra không phải là không biết; vẫn có biết, 


song cái "biết" ấy hư vọng, chẳng chơn thật, nên cũng gọi là "vọng 
niệm" hay "vô minh" v.v.. 


"Không thật biết": Chúng sanh vẫn biết được chơn như hay Phật tánh; 
song chỉ biết suông trên văn tự, do ý thức phân biệt hư dối mà thôi; 
chứ không biết đúng như thật. 


(Đoạn này nói về căn bản vô minh (bất giác), tiếp sau đây sẽ nói đến 
chi mạt vô minh (tam tế, lục thô). 


a. NÓI VỀ TAM TẾ 
CHÁNH VĂN 


Và, do "Bất giác" (căn bản vô minh) nên sanh ra ba tướng rất vi tế 
(tam tế: chi mạt vô minh); ba tướng vi tế 

này không rời "Bất giác". 

1. Tướng nghiệp vô mỉnh (nghiệp tướng): vì "Bất giác" (hoặc) cho nên 
tâm động, gọi đó là "Nghiệp". Bởi thế 

nghiệp (nhơn) nên có "khổ"(quả) . Trái lại, nếu "Giác" (không có 
hoặc) thì tâm không động (nghiệp nhơn) nên cũng không khổ (quả). 


2. Tướng năng kiến (chuyển tướng tức là kiến phần): Vì có "Động" 
(nghiệp tướng) cho nên sanh ra "Năng phân biệt" (năng kiến). Nếu 
không "Động" thì không có "Năng phân biệt" (không có nghiệp tướng 
thì cũng không có chuyển tướng). 


3. Tướng cảnh giới (hiện tướng tức là tướng phần): Vì có "Năng phân 
biệt" (kiến phần) nên cảnh bị phân biệt (tướng phần) vọng hiện ra. 
Bởi thế nên rời "Năng phân biệt" (kiến phần) thì cũng không có cảnh 
bị phân biệt (nghĩa là nếu không có chuyển tướng thì cũng không có 
hiện tướng). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói: Vô minh sanh ra 3 tướng rất vi tế: Nghiệp, Chuyển và 
Hiện; bà tướng này không rời vô minh. 


1. Vì vô minh (bất giác) cho nên tâm động tức là "Nghiệp". Đó là 
tướng vi tế thứ nhứt, gọi là "Tướng nghiệp vô minh", cũng gọi là 
"Hoặc, Chuyển"; bên Duy thức tôn gọi là "Tự chứng phần" của thức A 
lại da. 


Do "Hoặc" (vô minh) nên tạo "Nghiệp" (tâm động); bởi có "nghiệp" 
nên phải thọ "quả khổ". Trái lại, nếu giác ngộ 


không mê hoặc (vô minh) thì không tạo nghiệp (vọng động); không 
tạo nghiệp nên chẳng có quả khổ. 


Tất cả quả khổ, không ngoài hai món sanh tử: Phàm phu thì bị khổ 
"Phần đoạn sanh tử"; Tiểu thánh thì bị khổ 


"Biến dịch sanh tử". Song hai món quả khổ này, đều do "động niệm" 
tức là hướng về trí Phật (không vọng niệm thì chơn tâm hiện). 


2. Vì tâm động (ngiệp tướng) cho nên mới có phân biệt. Đó là tướng 
vi tế thứ hai, gọi là "tướng năng kiến" (phần năng phân biệt), cũng 
gọi là "Chuyển tướng"; bên Duy thức tôn gọi là kiến phần của thức A 
lại da. Nếu tâm không vọng động, thì cũng không do đâu mà phát 
sanh ra phân biệt được. Nghĩa là: Nếu không có "nghiệp tướng"; thì 
cũng không có "chuyển tướng"; hay nói cách khác: nếu không có "Tự 
chứng phần" thì cũng không có 


"Kiến phần". 


3. Vì có tâm năng phân biệt, nên mới vọng hiện ra cảnh giới bị phân 
biệt. Đó là tướng vi tế thứ ba, gọi là "Tướng cảnh giới" (phần bị phân 
biệt) cũng gọi lá "Hiện tướng"; bên Duy thức tôn gọi là "Tướng phần" 
của thức A lại da. 


Bởi tâm và cảnh không rời nhau, nếu lìa tâm năng phân biệt thì 
không có cảnh giới bị phân biệt. Nghĩa là: rời 

"Chuyển tướng" thì không có "Hiện tướng"; hay nói cách khác: rời 
"Kiến phần" thì không có "Tướng phần". 


Từ thể tánh chơn tâm, không có năng sở (bỉ, thử); song vì mê nên 
tâm động (nghiệp tướng) mà sanh ra có năng phân biệt (chuyển 


tướng) và cảnh giới bị phân biệt (hiện tướng). Nếu giác cảnh giới bị 
phân biệt (hiện tướng). 


Nếu giác ngộ không mê, thì tâm không động, không sanh, và cảnh bị 
phân biệt chẳng hiện. 


Đoạn này xin lưu ý độc giả: Trong luận này nói "Do nghiệp tướng 
sanh ra chuyển tướng, do chuyển tướng sanh ra hiện tướng". Nói như 
thế, là lấy theo nghĩa "tương quan, tương sanh" mà nói. Kỳ thật ba 
tướng này, đồng thời sanh khởi; nghĩa là một pháp vừa động, thì tất 
cả pháp đều động, không phải có thứ lớp tuần tự như vậy. 


Tóm lại, ba tướng "Nghiệp tướng, Chuyển tướng và Hiện tướng: này, 
ở các kinh khác, cũng thường gọi là "Hoặc, Nghiệp và Khổ", hay trong 
Duy thức gọi là "Tự chứng phần, Kiến phần và Tướng phần của thức 
A lại da. 


GIẢI DANH TỪ 


Bất giác và vô minh: "Vô minh" là không sáng suốt, "Bất giác" là không 
giác ngộ. Bởi thế nên bất giác cũng tức là vô minh. 


Tướng nghiệp vô minh: Vô minh vọng động thành ra tướng nghiệp, gọi 
tắt là "Nghiệp tướng"; tức là "Tự chứng phần" của thức A lai da. 


Tướng Năng kiến: Phần năng phân biệt, cũng gọi là "Chuyển tướng": 
tức là "Kiến phần" của thức A lại da. 


Tướng cảnh giới: Cảnh giới bị phân biệt, cũng gọi là "Hiện tướng"; tức 
là "Tướng phần" của thức A lại da. 


Phần đoạn sanh tử: Sanh tử do sự biến đổi. Như vị Tu đà hoàn, khi 
chứng lên quả Tư đà hàm (sanh) thì xả vị Tu đà hoàn (tử); khi lên vị 
A na hàm, thì bổ quả Tư đà hàm v.v...Thí như người Lính, khi lên Cai 
thì bỏ Lính, lên Đội thì bò Cai v.v... 


Tự chứng phần _ Duy thức tôn nói: Mỗi người có 8 món Tâm vương 
và 51 món Tâm sở. Mỗi một Tâm vương hay Tâm sở đều có 4 phần: 
1. Phần bị phân biệt (tướng phần), 2. Phần năng phân biệt (Kiến 
phần); Hai phần này thuộc về Dụng, ở bên ngoài. 3. Phần tự chứng 
và 4. Phần chứng tự chứng; hai phần này thuộc về thể, ở bên trong 
và làm chỗ nương cho hai phần ngoài. 


Tương quan tương sanh: Liên quan với nhau và sanh cùng nhau, có cái 
này thì phải có cái kia. 


b. NÓI VỀ LỤC THÔ 
CHÁNH VĂN 


Do đã có cảnh giới hiện ra (Hiện tướng) nên tiếp tục sanh sáu tướng 
sau này: 1. Tướng Trí (Trí tướng: Phân biệt): Do có cảnh giới hiện ra 
nên sanh tâm phân biệt (trí) thương,ghét 2. Tướng tương tục (Tương 
tục tướng: Vọng niệm tương tục): Do tâm phân biệt thương ghét, cho 
nên tiếp tục sanh ra các niệm khổ vui, mừng lo v.v...không dứt. 


3. Tướng chấp thủ (chấp thủ tướng: chấp sự vật): Do các niệm tương 
tục phân biệt những cảnh khổ vui, cho nên tâm mới vướng mắc, 
chấp lấy nơi sự vật (cảnh). 


4.Tướng chấp danh tự (kế danh tự tướng: chấp danh tự): Do phân biệt 
vọng chấp nơi sự vật, nên giả đặt ra những danh tự để kêu gọi. 


5. Tướng khởi nghiệp (khởi nghiệp tướng: tướng tạo nghiệp): Do chấp 
theo danh tự tốt xấu đó, rồi tạo ra các nghiệp lành hay dữ. 


6. Tướng nghiệp hệ khổ (Nghiệp hệ khổ tướng: Thọ quả khổ): Do tạo ra 
các nghiệp, nên bị các nghiệp kéo dẫn đi lãnh thọ quả khổ, không 
được tự tại. 


Tóm lại, phải biết: Gốc từ vô minh (căn bản vô minh) sanh ra các 
pháp nhiễm ô (chi mạt vô minh) nên các pháp nhiễm ô đều là vô 
minh (bất giác). 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về 6 món thô (lục thô). Do từ vô minh vọng động (Tự 
chứng phần của thức A lai da) khởi ra tâm (Kiến phần của thức A lại 
da) và cảnh (Tướng phần của thức A lại da) là ba món vi tế, rồi tiếp 
tục sanh khởi 6 


món thô sau này: 


1. Vì có cảnh giới (hiện tướng) nên tâm phân biệt tốt xấu, rồi sanh ra 
thương (tham) ghét (sân) v.v...gọi là 


"Tướng trí", chữ "Trí' là biết phân biệt tốt xấu. 

2. Do tâm biết phân biệt tốt xấu v.v...nên các niệm thương ghét, 
mừng giận, khổ vui v.v...tiếp tục sanh khởi không gián đoạn, gọi là 
"Tướng tương tục". 


3. Do các niệm thương ghét, mừng giận, khổ vui, nên sanh tâm chấp 


lấy: Cái gì vui thích thì tham luyến, còn buồn khổ thì sân hận, gọi là 
"Tướng chấp thủ'. 


4. Do sanh tâm chấp cảnh, nên giả đặt ra những danh từ để kêu gọi, 
cái này đẹp, cái kia xấu v.v...gọi là "Tướng kế danh tự". 


5. Do có những danh tự kêu gọi đẹp xấu v.v...nên sanh tâm tham lam, 
giận ghét, và vì thế mà tạo ra cái nghiệp, gọi là "Tướng khởi nghiệp". 


6. Do tạo các nghiệp, nên bị nghiệp kéo dẫn sanh tử luân hồi trong 3 
cõi, để thọ quả báo, không được tự tại, gọi là "Tướng nghiệp hệ khổ". 


Tóm lại, do "mê hoặc" nên "tạo nghiệp"; nhơn "tạo nghiệp" nên phải 
thọ "quả khổ" trở lại "mê hoặc" nữa; nhơn 


"hoặc" lại tạo "nghiệp" tho "quả khổ", mãi mãi không biết bao giờ 
cùng tận, như cái vòng tròn không mối, nên gọi là "Luân hồi". 


Bởi do vô minh vọng niệm sanh ra tất cả các pháp phiền não tạp 
nhiễm, nên các pháp đều là vô minh. Nếu người được "vô niệm" 
(không vọng niệm), thì tất cả các pháp phiền não sanh tử đều hết. 
Trong 3 món Tế và 6 món Thô này, về phàm phu thì đủ cả; Tiểu thừa 
về 3 quả trước, thì đủ 3 món Tế và 4 món Thô trước; A la hán thì có 
3 món Tế và 3 món Thô trước; hàng Pháp thân Bồ Tát (từ Bát địa trở 
lên) chỉ còn 3 

món Tế. 

Xin xem biểu đồ sau đây: 

I. Phàm phu (có đủ 9 món) 


3 món Tế 


1. Nghiệp tướng (vọng động) 


2. Chuyển tướng (trực giác) 
3. Hiện tướng (cảnh) 

6 món Thô 

1. Trí tướng (phân biệt) 


2. Tưng tục tướng ( vọng niệm tương tục) 


3. Chấp thủ tướng (chấp sự vật) 
4. Kế danh tự tướng ( chấp danh tự) 
5. Khởi nghiệp tướng (tạo nghiệp) 
6. Nghiệp hệ khổ tướng (thọ quả) 
II Tiểu thừa, 3 quả trước, có 7 món 
3 món Tế 

1. Nghiệp tướng 

2. Chuyển tướng 

3. Hiện tướng 

4 món Thô 

1. Trí tướng 

2. Tương tục tướng 

3. Chấp thủ tướng 

4. Kế danh tự tướng 

II. A la hán có 6 món 

3 món Tế 

1. Nghiệp tướng 

2. Chuyển tướng 

3. Hiện tướng 

3 món Thô 

1. Trí tướng 

2. Tương tục tướng 

3. Chấp thủ tướng 


IV. Pháp thân Bồ Tát chỉ có món Tế 


1. Vô minh nghiệp tướng (nghiệp tướng) 
2. Năng kiến tướng (chuyển tướng) 
3. Cảnh giới tướng (hiện tướng) 


c.NÓI VỀ HAI TƯỚNG 


CHÁNH VĂN 


Lại nửa, "Giác" (chơn) với "Bất giác" (vọng) đều có 2 tướng: Đồng và 
Khác. 


Thế nào là "Đồng"? _ Các sự nghiệp huyễn hoá của "Giác" (vô lậu) và 
"Bất giác" (vô minh) đều đồng một thể 


tánh chơn như. Thí như các món đồ gốm đều đồng một chất đất. 


Bởi thế nên trong Khế kinh chép: "Tất cả chúng sanh, từ hồi nào đến 
giờ, vẫn thường ở trong Bồ Đề Niết bàn; không phải do tu mới có, do 
làm mới được; rốt ráo không có gì gọi là "chứng" cả, và cũng không 
hình tướng gì có thể thấy được. 


Song, chúng sanh thấy sắc thân Phật, có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp 
v.v...là do tuỳ tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà huyễn hiện, không 
phải tánh chơn như có các hình tướng ấy; vì tánh chơn như không có 
thấy được vậy. 


Thế nào là "Khác"? _ Do tuỳ tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà hiện 
ra các huyền tướng sai khác: hữu lậu (mê) và vô lậu (giác). Ví như 
các thứ đồ gốm, hình tướng khác nhau. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này lấy hai mặt "đồng" và "bất giác", để chỉ sự tương quan 
tương phản của hai thứ ấy. Đứng về bản thể 


của các pháp mà luận, thì "nhiễm" và "tịnh" đều là chơn như. còn 
đứng về hiện tượng của các pháp mà nói, thì 

"nhiễm" và "tịnh" có sai khác. 

Bởi "giác" và "bất giác" đều là Chơn như, cũng như các thứ đồ gốm 
(đồ kiểu hay đồ đá) đều bằng đất, nên nói tất cả chúng sanh từ hồi 
nào đền giờ, vần thường ở trong Chơn như. Tánh Chơn như này 
không phải do tu mới được, hay làm mới có; rốt ráo không có sở đắc, 


và cũng không có hình tướng gì có thể chỈ bày được. 


Song, chúng sanh thấy có Phật hiện thân độ sanh; đó là tự tâm của 
chúng sanh, tuỳ nghiệp huyền hiện, chứ 


không phải tánh Chơn như có những hình tướng như thế. 


Câu: "Tuỳ tâm vọng nhiễm" của chung sanh mà hiện ra các huyễn 
tướng sai khác: hữu lậu (mê) và vô lậu (giác). Nghĩa là nói: Không 
phải ở đâu khác, mà chính chính ở tâm chúng sanh, có thể đổi các 
phiền não nhiễm ô, ra các công đức thanh tịnh. Khi tâm vọng động 
thì sanh ra vô lượng hằng sa pháp tạp nhiễm, khi tâm hết vọng động 
thì hiện ra vô lượng hằng sa công đức thanh tịnh. Tất cả đều tuỳ tâm 
của chúng sanh mà hiện ra các tướng nhiễm, tịnh. Các tướng này đều 
như huyễn. 


Câu: "...Các sự nghiệp chuyển hoá của vô lậu (giác) và vô minh (mê)", 
có nghĩa là: Tánh giác đã có nghiệp dụng, hiện ra tất cả cảnh giới thù 
thắng vi diệu, không thể nghĩ bàn, thì vô minh cũng có nghiệp lực 
hiện ra Tam tế, Lục thô, tất cả sanh tử khổ vui, cũng không thể nghĩ 
bàn. Bởi thế nên Chơn và vọng đều là huyễn cả. Khế 


kinh chép: "sanh tử và Niết bàn đều như mộng huyễn". 
QUYẾT NGHI 


Hỏi: _ Chúng snh đã vốn là Phật, tại sao không thấy chúng sanh có 
Báo thân và Hoá thân Phật? 


Đáp: _ Khi nói chúng sanh vốn là Phật, là đứng về phương diện bản 
thể Phật tánh mà nói, chứ không phải đứng về phương diện hiện 
tượng Phật tướng mà nói vậy. Về bản thể thì các chúng sanh đều có 
Phật tánh, nhưng về 

hiện tượng thì chúng sanh có Báo thân và Hoá thân. 


Hỏi: _ Chơn như Phật tánh đã không có sắc tướng, tại sao chư Phật 
chứng được, và có tướng Báo thân và Hoá thân? 


Đáp: _ Sắc thân của chư Phật, chỉ tuỳ theo tâm của chúng sanh mà 
hiện ra, không phải trong thể tánh chơn như 


có những hình tướng Ấy. 


Đã nói về "Tâm sanh diệt" dưới đây sẽ nói "Tướng Nhơn duyên sanh 
diệt" 


BÀI THỨ SÁU 

CHƯƠNG THỨ BA 

PHẦN GIẢI THÍCH 

NÓI VỀ NGHĨA "BẤT GIÁC" (Tiếp Theo) 
MỤC LỤC 

Nói về nghĩa "Bất giác" (tiếp theo) 


d. Nói về "ý tương tục" có 5 thứ: 


¬ 


. Nghiệp thức (nghiệp tướng) 

2. Chuyển thức (chuyển tướng) 

3. Hiện thức (hiện tướng) 

4. Trí thức (trí tướng) 

5. Tương tục thức (tương tục tướng) 
e. Nói về "ý thức" 


Cảnh giới này duy có Phật mới biết được rốt ráo. 


d. NÓI VỀ "Ý" TƯƠNG TỤC, có 5 thứ 
CHÁNH VĂN 


Trên đã nói "Tâm sanh diệt", (thức A lại da) tiếp theo đây sẽ nói "cái 
"Y" làm nhơn duyên sanh diệt". 


Tất cả chúng sanh đều từ nơi tâm (A lại da) mà sanh ra ý (Mạt ma) 
và ý thức (thức thứ 6). Nghĩa là do thức A lại da có vô minh bất giác 
(nghiệp tướng) nên sanh ra Năng kiến (chuyển tướng) và Năng hiện 
(hiện tướng) rồi tiếp tục sanh ra các niệm (lục thô), chấp lấy cảnh 
giới v.v...gọi là "Ý", 


LƯỢC GIẢI 


nrn 


Đoạn này nói về sự quan trọng của "ý". Trong các nơi khác, khi nói 
đến "ý" thì thường dùng để chỉ riêng cho thức Mạt na, là thức sanh 
diệt tương tục thắng hơn các thức. Nhưng chữ "ý" ở luận này là chỉ 
chung cho cả 8 thức; vì cả 8 thức đều có nghĩa "sanh diệt tương tục". 


Thức A lại da là gốc của sanh diệt, thức Mạt na làm nhơn duyên cho 
sự sanh diệt tương tục; còn ý thức thì khởi hoặc tạo nghiệp, làm cho 
chúng sanh nhiều kiếp sanh tử không dứt. 


CÁI "Ý" CÓ 5 THỨ 
CHÁNH VĂN 
Cái "Ý" này lại có 5 thứ: Nghiệp thức (nghiệp tướng), Chuyển thức 


(chuyển tướng), Hiện thức (hiện tướng), Trí thức (trí tướng) và 
Tương tục thức (tương tục tướng). 


a. "Nghiệp thức" là sự vô minh bất giác làm cho tâm vọng động (tức 
là Tự chứng phần của thức A lại da) b. "Chuyển thức" là phần Năng 
phân biệt (Kiến phần của thức A lại đa) do tâm vọng động chuyển 
sanh ra. 


c. "Hiện thức" là sự hiện bày của cảnh giới ngũ trần bị phân biệt 
(Tướng phần của thức A lại da). Cảnh giới này không có trước sau, 
trong tất cả thời, mặc tình sanh khởi, thường hiện ở trước. 

(3 thức này thuộc về Tam Tế) 

d. "Trí thức" là cái biết phân biệt các pháp nhiễm tịnh. 

e. "Tương tục thức" là niệm niệm sanh diệt tương tục không gián 
đoạn. 

(2 thức này thuộc về 2 món. Thô trước, trong 6 món Thô) 

năm thứ "ý" này, giữ gìn tất cả nghiệp lành dữ, từ quá khứ vô lượng 
kiếp về trước, cho đến ngày nay cũng không mất (trì chủng). Nó lại 
có công năng làm cho thành thục tất cả quả báo khổ vui về hiện tại 
cũng như tương lai, không sai mất (chấp thủ căn thân, thế giới và 
kiết sanh tương tục). Và có công năng nhớ việc đã qua, nghĩ 

những việc hiện tại và suy tính những việc chưa đến (vị lai). 

Bởi thế nên ba cõi (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) đều hư ngụy, 
duy tâm tạo ra. Nếu rời tâm thì không có cảnh giới sáu trần này (ba 
cõi). 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về nghĩa chử "ý", là chỉ cho một dòng sanh diệt tương 
tục không gián đoạn. Từ vô minh vọng động, sanh ra 3 món Tế, là 


Nghiệp tướng (nghiệp thức), Chuyển tướng (chuyển thức), Hiện 
tướng (hiện thức) và hai món Thô là Trí tướng (trí thức) và Tương 
tục tướng (tương tục thức). 


Năm cái "ý" này có công năng giữ gìn thiện ác, quả báo khổ vui hiện 
tại và vị lai, làm cho không mất (đó là công năng trì chủng chấp thọ 
thân căn thế giới và kiết sanh tương tục của thức A đà na); nhớ nghĩ 
những việc đã qua và lo tính những điều chưa đến (đó là công năng 
của thức thứ 6), và một dòng sanh diệt, tiếp tục từ trước đến sau 
không gián đoạn, gọi đó là "ý". Bởi thế nên chữ "ý" này là chỉ chung 
cho cả 8 thức. 


Tóm lại, từ vô minh vọng động, sanh ra thức A lại da. Từ thức A lại 
đa lại tiếp tục sanh ra 7 thức trước; rồi cùng nhau làm nhơn làm 
duyên, lại thành ra một dòng sóng thức, sanh diệt tương tục vô tận, 
gọi đó là "ý". Cũng vì rõ nghĩa này, nên Cổ nhơn làm bài thơ có câu 
rằng: "...Nhứt ba tài động vạn ba tuỳ ..." (một lượng sóng vừa nổi lên, 
thì trăm ngàn lượng sóng đều nổi theo). 


Nào ba cõi, nào 6 trần đều từ 8 thức này biến hiện. Bởi thế nên các 
pháp đều hư dối, duy tâm tạo ra; nếu rời 8 


thức, thì các cảnh giới đều không còn. 
CHÁNH VĂN 


Nghĩa này thế nào?_ Do tất cả pháp đều từ vọng tâm của chúng sanh 
mà sanh khởi, nên tất cả sự phân biệt tức là phân biệt trong tự tâm. 
Nhưng tâm không có hình tướng gì cả, nên không thể thấy được nó. 
Phải biết, tất cả 


cảnh giới ở thế gian, đều do vô minh vọng tâm của chúng sanh mà 
được tồn tại, nên tất cả các pháp, đều không có thật thể, mà chỉ vọng 
tâm huyền hiện, như bóng trong gương. 


Nếu vọng tâm sanh khởi, thì các pháp đều sanh khởi; vọng tâm diệt 
thì các pháp đều diệt (Tâm sanh tắc chủng chủng pháp sanh, tâm diệt 
tắc chủng chủng pháp diệt). 


LƯỢC GIẢI 


Tất cả các pháp đều do tâm của chúng sanh sanh ra, nên chúng sanh 
phân biệt các pháp, tức là phân biệt ở nơi tự tâm. Kinh Lăng Nghiêm 
chép: "Tự tâm thủ tự tâm, phi huyễn thành huyễn pháp" (tự tâm 
chúng sanh trở lại chấp lấy tự tâm chúng sanh; tâm không phải 
huyễn mà trở lại thành pháp hư huyễn). 


Tất cả các pháp đều không thật có, chỉ nương nơi tâm mà tồn tại, 
như hoa trong gương, như trăng dưới nước. 


Nếu tâm động thì các pháp sanh, tâm tịnh thì các pháp diệt. Trong 
Khế kinh chép: "tâm sanh tắc chủng chủng pháp sanh, tâm diệt tắc 
chủng chủng pháp diệt" là vậy. Tổ Qui Sơn nói: "Nhứt tâm không 
sanh thì muôn pháp đều dứt' (Nhứt tâm bất sanh vạn pháp câu tức). 
Bởi thế nên đoạn trước nói "Người quán vô niệm (không vọng niệm) 
thì hướng về trí Phật". 


Đoạn này đã nói về "ý tương tục" rồi, tiếp theo dưới đây sẽ nói đến ý 
thức. 


e. NÓI VỀ "Ý THỨC" 
CHÁNH VĂN 


Trên đã nói về "ý" rồi, tiếp theo đây nói về "ý thức". Ý thức tức là 
"thức tương tục". Bởi chúng phàm phu chấp trước rất nặng nề nơi 
Ngã và Ngã sở, nên khởi ra các món vọng chấp, leo chuyền theo sự 
vật, phân biệt cảnh giới sáu trần, gọi đó là "ý thức" (thức thứ sáu). 
Cũng gọi đó là "Phân ly thức", hay gọi "Phân biệt sự thức". Thức này 
nương nơi kiến (kiến hoặc) và ái (tư hoặc) phiền não mà được nuôi 
lớn. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói về "ý thức". 

So với 5 món "ý" nói trên, thì ý thức này thuộc về món thứ năm là 
"Tương tục thức"; trong Lục thô nó thuộc về 


Thô thứ hai là "Tương tục Tướng"; trong 8 thức nó thuộc về thức thứ 
6. 


_ Bởi thức này, niệm niệm tương tục, chấp Ngã và Ngã sở, leo chuyền 


theo các trần cảnh, phân biệt các sự vật, vọng chấp đủ điều, nên gọi 
là "Thức tương tục". 


_ Bởi thức này phân biệt 5 trần cảnh (Sắc, Thinh, Hương, VỊ và Xúc) 
mỗi cảnh riêng nhau, nên gọi là "Phân ly thức". 


_ Bởi thức này phân biệt tất cả sự vật, nên cũng gọi là "phận biệt sự 
thức". 


_ Lại nữa, thức này nhờ 2 món phiền não là "Kiến" và "Ái" mà được 


nuôi lớn, "kiến" tức là kiến hoặc, thuộc về 


phân biệt hoặc. "Ái" tức là Tư hoặc, thuộc về Cu sanh hoặc. Do hai 
món phiền não này, nên ý thức mới khởi hoặc tạo nghiệp, quanh 
quẩn trong sanh tử luân hồi. 


Trong "Môn sanh diệt" có 2 phần, trên đã nói về phần thuận dòng vô 
minh (lưu chuyển), sanh ra các pháp sanh tử tạp nhiễm; sau đây sẽ 
nói, chính nơi pháp tạp nhiễm lưu chuyển đó, để chỉ sự trở lại thanh 
tịnh (hoàn tịnh) tuỳ theo trình độ của người, hoặc mau hay chậm 
không đồng. 


GẢNH GIỚI NÀY DUY PHẬT MỚI BIẾT ĐƯỢC RỐT RÁO 
CHÁNH VĂN 


Do vô minh huân tập sanh ra thức. Cảnh giới này, chúng phàm phu 
không thể biết được; dù cho hàng Nhị thừa dùng trí huệ quán sát 
cũng không thể biết được; các vị Bồ Tát từ Sơ tín cho đến Tam hiền 
(Trụ Hạnh, Hướng) phát tâm quán sát, chỉ biết được chút ít; bực 
Thập địa Bồ Tát (Pháp thân Bồ Tát) cũng chỉ biết được từng phần; 
cho đến Đẳng giác Bồ Tát cũng không thể biết hết ; duy có Phật mới 
biết được rốt ráo. 


Tại sao vậy?. _ Vì tâm này từ hồi nào đến giờ, tánh nó vẫn thanh 
tịnh, không có vô minh; song bị vô minh làm nhiễm ô (bất biến tuỳ 
duyên), vì thế nên rất khó biết. Bởi thế nên chỉ có Phật mới có thể 
biết được cảnh giới này. 


Tóm lại, chơn tâm (tâm tánh) vì thường không vọng niệm, nên gọi là 
"bất biến" (chơn như). Song chúng sanh vì không ngộ nhập được 
chơn tâm (nhứt pháp giới) này, lại sanh vọng niệm nên gọi là "vô 
minh". 

LƯỢC GIẢI 

Người đang chiêm bao không bao giờ biết được chiêm bao; phải thức 
giấc rồi mới biết đó là cảnh chiêm bao; chúng sanh đang ở trong vòng 
vô minh vọng thức, không thể biết được vô minh vọng thức; bao giờ 
giác ngộ 


hoàn toàn, mới biết được rốt ráo cảnh giới của vô minh vọng thức. 


Do vô minh huân tập vào chơn như, nên chơn vọng hoà hiệp biến 
thành thức A lại da. Chúng phàm phu vì đang ở trong vòng thức biến, 
nên không bao giờ biết được cảnh giới thức biến. Hàng Nhị thừa tuy 
dùng trí huệ quán sát, phá được ngã chấp; nhưng mây pháp chấp hãy 
còn dày bịt và che lối chơn tâm, nên cũng không thể thấy được cảnh 
giới ấy. Các bực Bồ Tát ở vị Tam hiền, mới phá được đôi phần phân 
biệt pháp chấp; nên chỉ biết được chút ít về cảnh giới này. Đến bực 
Thập địa Bồ Tát , hễ phá được một phần vô minh, chứng được một 
phần pháp thân, thì thấy được một phần của cảnh giới này, và cứ 
tuần tự như thế, cho đến khi nào phá được 10 phần vô minh, thì 
chứng 10 phần pháp thân và biết được cả 10 phần của cảnh giới này. 
(Thập địa Bồ Tát, do phá vô minh, chứng được pháp thân, nên gọi là 
"Pháp thân Bồ Tát"). Bực Đẳng giác Bồ Tát, vì còn vi tế vô minh, nên 
đối với cảnh giới này, biết cũng chưa tường tận. Đến quả vị Phật, do 
phá vô minh đã sạch hết, nên mới hoàn toàn biết được cảnh giới này; 
cũng như người đã hoàn toàn thức tĩnh, mới biết được rốt ráo cảnh 
mê mộng. 


Trên đã nói nhơn duyên trở lại bản tâm thanh tịnh rồi, dưới đây sẽ 
lược nói đến địa vị nào, mới đoạn được hoặc øì, để trở lại bản tâm 
thanh tịnh. 

BÀI THỨ BẢY 

CHƯƠNG THỨ BA 

PHẦN GIẢI THÍCH 

NÓI VỀ Ý NGHĨA "BẤT GIÁC" (tiếp theo) 

MỤC LỤC 

Nói về nghĩa "Bất giác" (tiếp theo) 

ø. Nói về Tâm nhiễm ô, có 6 lớp: 

1. Nhiễm ô chấp trước (chấp thủ tướng và kế danh tự tướng) 

2. Nhiễm ô bất đoạn (tương tục tướng) 

3. Nhiễm ô phân biệt (trí tướng) 


4. Nhiễm ô cảnh sắc (hiện tướng) 


5. Nhiễm ô năng phân biệt (kiến tướng) 

6. Nhiễm ô về nghiệp (nghiệp tướng) 

h. Tâm nhiễn ô và vô minh khác nhau như thế nào? 
¡. Ba tướng nhiễm ô sanh diệt: 

1. Tướng sanh diệt thô 

2. Tướng sanh diệt vừa 


3. Tướng sanh diệt vi tế 


ø. NÓI VỀ TÂM NHIÊM Ô 

CHÁNH VĂN 

Tâm nhiễm ô này (kể từ Thô đến Tế) có 6 lớp: 

1. Nhiễm ô về chấp trước (chấp tương ưng nhiễm, tức là hai món 
Thô: chấp thủ tướng và kế danh tự tướng). 

Hành giả phải đến quả Nhị thừa hay vị Thập tín, mới trừ được món 
nhiễn ô này. 


2. Nhiễm ô bất đoạn (Bất đoạn tương ưng nhiễm, tức là món Thô về 
tương tục tướng). Hành giả từ địa vị Thập tín đến địa vị Thập hồi 
hướng, phương tiện tu hành, lần lần xả bổ, khi đến Sơ địa (tịnh tâm 
địa) mới hoàn toàn xa lìa được món nhiễm ô này. 


3. Nhiễm ô về trí phân biệt (Phân biệt trí tương ưng nhiễm, tức là 
món Thô về Trí tướng). Hành giả phải từ Nhị 

địa (Cụ giới địa) lần lần diệt trừ, cho đến Thất địa (Vô tướng phương 
tiện địa) mới hoàn toàn xa lìa nhiễm ô này. 


4. Nhiễm ô về cảnh sắc (Hiện sắc bất tương ưng nhiễm, tức là món 
Tế về Hiện tướng). Hành giả tu hành phải đến Bát địa (Sắc tự tại 
địa) mới xa lìa được món nhiễm ô này. 

5. Nhiễm ô về năng phân biệt (năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm, 
tức là món Tế về Kiến tướng). Hành giả tu hành phải đến Cửu địa, 
mới xa lìa được món nhiễm ô này. 


6. Nhiễm ô về nghiệp (Căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, tức là 


món Tế về Nghiệp tướng). Hành giả từ Thập địa lên Đẳng giác Bồ 
Tát và phải đến quả vị Phật, mới có thể diệt trừ món nhiễm ô này. 


Tóm lại, vì không ngộ được chơn tâm (bất đạt nhứt pháp giới nghĩa) 
nên sanh ra nhiều lớp nhiễm ô (Tam tế, Lục thô). Muốn diệt trừ các 
nhiễm ô này, hành giả phải trải qua nhiều địa vị: Bắt đầu từ địa vị 
Thập tín để tâm quán sát và học tập đoạn trừ tâm nhiễm ô. Qua Tam 
hiền rồi vào Thập địa, tuỳ mỗi địa vị, diệt trừ mỗi phần tâm nhiễm ô 
(vọng hoặc); đến quả vị Phật mới diệt hoàn toàn rốt ráo. 

LƯỢC GIẢI 

Vì không ngộ được chơn tâm, nên sanh ra trùng trùng mê vọng. Các 
lớp mê vọng tuy nhiều, nhưng đại lược chia làm 6 lớp, từ Thô đến 
Tế. 


1. Chấp tương ưng nhiễm (nhiễm ô về sự chấp trước) tức là hai món 
Thô thứ ba và thứ tư (chấp thủ tướng và kế 


danh tự tướng) trong 6 món Thô. Hành giả tu hành phải đến Nhị 
thừa hay Thập tín mới đoạn trừ được lớp vọng nhiễm này. 


2. Bất đoạn tương ưng nhiễm (nhiễm ô về bất đoạn) tức là món Thô 
thứ hai (tương tục tướng) trong 6 món Thô. 


Hành giả tu hành từ địa vị Tam hiền đoạn trừ lần lần cho đến Sơ địa 
mới trừ hết lớp vọng nhiễm này. 


3. Phân biệt trí tương ưng nhiễm (nhiễm ô về phân biệt) tức là món 
Thô thứ nhứt (trí tướng) trong 6 món Thô. 


Hành giả tu hành từ Nhị địa cho đến Thất địa mới trừ được lớp vọng 
nhiễm này. 


4. Hiện sắc bất tương ưng nhiễm (nhiễm ô về cảnh giới) tức là món 
Tế thứ ba (hiện tướng) trong 3 món Tế. 


Hành giả tu hành đến Bát địa mới đoạn được lớp vọng nhiễm này. 


5. Năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm (nhiễm ô về năng phân biệt) 
tức là món Tế thứ hai (kiến tướng) trong 3 


món Tế. Hành giả tu hành, phải đến Cửu địa, mới đoạn được lớp 
vọng nhiễm này. 


6. Căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm (nhiễm ô về nghiệp) tức là 
món Tế thứ nhứt (Vô minh nghiệp tướng) trong 3 món Tế. Hành giả 


tu hành khi sắp chúng quả Phật, mới đoạn trừ được lớp vọng nhiễm 
rất vi tế này. 


Tóm lại, vì vô minh vọng nhiễm chồng chất nhiều lớp, từ nhiều đời 

nhiều kiếp, nên hành giả phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều địa vị 

để phá trừ. Phá một lớp vô minh, thì Hành giả chứng lên được một 

địa vị. Như thế, bắt đầu từ phàm phu, tu đến quả vị Phật, Hành giả 

phải trải qua thời gian là 3 lần vô số kiếp (A tăng kỳ kiếp) và qua 55 
địa vị, mới đoạn mê hoặc (vô minh) được hoàn toàn và chứng được 
rốt ráo quả Phật. 


CHÁNH VĂN 


_ Sao gọi là "tương ưng" (3 món nhiễm về tương ưng)? _ Vì Tâm 
vương, Tâm sở khác nhau (tâm niệm, pháp đị) và tánh chất nhiễm ô 
của cảnh bị duyên không đồng; song Tâm vương khi duyên cảnh nào 
thì Tâm sở cũng ưng thuận duyên theo cảnh đó, nên gọi là "tương 
ưng". (ngôn thuyết). 


_ Sao gọi là "bất tương ưng" (3 món nhiễm về bất tương ưng)? _ Vì 
tâm mới vừa bất giác vọng động, chưa phân ra căn cảnh hay Tâm 
vương, Tâm sở, nên gọi là "bất tương ưng". 


LƯỢC GIẢI 


Trong 6 món nhiễm ô này, sở dĩ 3 món đầu (chấp tương ưng nhiễm, 
bất đoạn tương ưng nhiễm và phân biệt trí tương ưng nhiễm) đều 
gọi là "tương ưng", là vì chúng nó thô phù, lại chia ra 2 phần rất rõ 
rệt (căn, cảnh; Tâm vương, Tâm sở) và có sự hoà hiệp nhau (tương 
ưng). 


Còn 3 món nhiễm ô sau (hiện sắc bất tương ưng nhiễm, năng kiến 
tâm bất tương ưng nhiễm và căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm) 
lại gọi là "Bất tương ưng"; là vì chúng nó rất vi tế, còn ở trong vòng 
trừu tượng, chưa phân Năng, Sở, Tâm, Cảnh, nên chẳng có sự hợp 
nhau. 


h) TÂM NHIỄM Ô VÀ VÔ MINH KHÁC NHAU THẾ NÀO? 
CHÁNH VĂN 


_ Tâm nhiễm ô là phiền não chướng (phiền não ngại) làm chướng 
ngại căn bản trí (vô phân biệt trí) duyên Chơn như. 


_ Vô minh là sở tri chướng (trí ngai làm chướng ngại hậu đắc trí (tự 


nhiên nghiệp trí) duyên các pháp sai biệt của thế gian. 


_ Tại sao tâm nhiễm ô lại chướng ngại căn bản trí? _ Vì tâm nhiễm ô 
sanh ra Năng kiến tướng (kiến phần) và Năng hiện tướng (tướng 
phần) rồi vọng sanh ra chấp thủ cảnh giới (thuộc về Lục thô), nên 
trái với tánh Chơn như bình đẳng 


_ Tại sao vô minh (bất giác) lại chướng ngại Hậu đắc trí (sai biệt trí)? 
Vì các pháp thường tịnh, không có khởi động; còn vô minh thì bất 
giác vọng động, nên trái với tánh thường tịnh của các pháp. Bởi thế 
nên không thể tuỳ 


thuận biết hết các cảnh giới thế gian. 
LƯỢC GIẢI 


Vô minh và tâm nhiễm ô khác nhau thế nào? _ Từ vô minh sanh ra 
tâm nhiễm ô (Tam tế, Lục thô) nên vô minh là gốc, mà tâm nhiễm ô 
là sự sai biệt của vô minh. 

Vô minh thuộc về mê "Lý", tức là sở tri chướng, làm chướng ngại 
Hậu đắc trí, cũng gọi là Sai biệt trí (trí này phân biệt các pháp sai biệt 
thế gian). 


Tâm nhiễm ô thuộc về mê "Sự", tức là phiền não chướng, làm chướng 
ngại Căn bản trí; cũng gọi là Vô phân biệt trí (trí này duyên Chơn 
như). 


Tại sao phiền não (tâm nhiễm ô) làm chướng ngại Căn bản trí, còn Sở 
tri (vô minh) lại chướng ngại Hậu đắc trí? 


_ Tánh Chơn như bình đẳng, không có năng sở bỉ thử, nên phải dùng 
Căn bản trí (vô phân biệt trí) mới duyên được Chơn như. Song vì 
phiền não là tâm nhiễm ô lại chao động, có năng sở bỉ thử, ngàn sai 
muôn khác, trái với chơn như bình đẳng, nên làm chướng ngại "Vô 
phân biệt trí" (Căn bản trí). 


_ Các pháp thế gian không rời chơn như, và chơn như đã thanh tịnh 
nên các pháp thế gian cũng phải thanh tịnh. 


Song vì vô minh bất giác, trái với tánh thanh tịnh của các pháp, nên 
không thật biết được các pháp. Bởi thế nên vô minh (sở tri chướng) 
làm chướng ngại Sai biệt trí (Hậu đắc trí). 


Đã nói nhơn duyên sanh diệt rồi, tiếp theo đây sẽ nói tướng sanh 
diệt. 

D BA TƯỚNG NHIÊM Ô SANH DIỆT 

CHÁNH VĂN 

Lại nữa, tướng nhiễm ô sanh diệt, có 3 thứ: 


1. Tướng sanh diệt thô (chấp thủ tướng và kế danh tự tướng) đây là 
cảnh giới của địa vị Tam hiền (phàm phu) biết. 


2. Tướng sanh diệt vừa Thô vừa Tế (tức là 2 món Thô đầu: Trí tướng, 
Tương tục tướng và 2 món Tế sau: Chuyển tướng và Hiện tướng), 
đây là cảnh giới của Bồ Tát (từ Sơ địa đến Đẳng giác) biết. 


3. Tướng sanh diệt Vi tế (tức là món Tế đầu tiên: Vô minh nghiệp 
tướng) đây là cảnh giới chỉ có Phật mới biết. 


Ba tướng nhiễm ô sanh diệt này, đều do vô minh huân tập mà sanh. 
Nghĩa là do vô minh bất giác làm nhơn và cảnh giới hư vọng làm 
duyên, mới sanh ra các tướng nhiễm ô sanh diệt. 


Bởi thế nên, nhơn (vô minh) diệt, thì duyên (cảnh giới) diệt. Nếu vô 
minh (nhơn) diệt, thì Tam tế diệt (bất tương ưng tâm diệt), và nếu 
cảnh giới (duyên) diệt, thì Lục thô diệt (tương ưng tâm diệt). 


LƯỢC GIẢI 


Tướng nhiễm ô sanh diệt có Thô và Tế, tức là Lục thô và Tam tế. 
Hàng Tam hiền (Trụ, Hạnh, Hướng) chưa đặng Thánh vị, nên đều gọi 
là phàm phu. Hàng phàm phu (Tam hiền) chỉ biết hành tướng của hai 
món Thô thứ ba và thứ tư. Bồ Tát từ Sơ địa đến Đẳng giác thì biết 
được hành tướng của 2 món Tế sau (Chuyển tướng và Hiễn tướng). 
Duy Phật mới biết được hành tướng của món Vĩ tế thứ nhứt là "Vô 
minh nghiệp tướng". 


Các tướng sanh diệt Thô, tế này, đều do vô minh huân tập mà có. 
Nghĩa là do vô minh bất giác làm nhơn, sanh ra 3 món Vi tế (Nghiệp 
tướng, Chuyển tướng và Hiện tướng); rồi do cảnh giới (Hiện tướng) 
làm duyên, sanh ra 6 


món Thô. 

Bởi thế nên vô minh (nhơn) diệt, thì cảnh giới (duyên) diệt. Nếu vô 
mỉnh diệt thì Tam tế diệt; và nếu cảnh giới (Hiện tướng) diệt thì Lục 
thô cũng diệt. 

VẤN ĐÁP ĐỂ QUYẾT NGHI 

CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Nếu tâm này (tâm nhiễm ô) diệt, thì lấy gì để tiếp tục tu hành? 
Và nếu tâm này còn tương tục, thì làm sao được thành Phật? 


Đáp: _ ChÏ diệt cái "Vọng tướng" của tâm, chớ không phải diệt cai 
"Chơn thể" của tâm. Cũng như vì gió nên nước nổi sóng. Nếu gió 
đứng thì sóng lặng, chứ nước không diệt. 


Cũng thế, vì vô minh (gió) mà tâm thể (nước) sanh ra vọng tướng 
(sóng). Nếu vô minh (si mê) diệt thì vọng tướng của tâm cũng diệt, 
chớ tâm trí (tâm thể) không diệt. 

LƯỢC GIẢI 

Vì đoạn trước nói "Nếu Nhơn diệt, thì tâm bất tương ưng diệt; còn 
Duyên diệt, thì tâm tương ưng diệt", nên đoạn này mới có câu hỏi: 


"Nếu tâm này diệt, thì lấy gì để tiếp tục tu hành v.v..." 


Đại ý trong lời đáp: Tâm có hai phần, chơn thể và vọng tưởng. Tâm 
chơn thể như nước; tâm vọng tướng như 


sóng. Nước vì gió mà có sóng, nên khi gió hết thì sóng lặng, chứ nước 


không diệt. 

Cũng thế, vì gió vô minh làm chao động, nên nước tâm thể nổi lên 
các vọng thức, rồi sanh diệt tương tục. Khi gió vô minh hết, thì sóng 
vọng thức lặng, chứ nước tâm thể không diệt. 

Trên đây có hai danh từ: Tậm thể và Tâm trí, giới nghĩa khác nhau. 
Nói "Tâm thể" là chỉ chung cho cả nhiễm tịnh, phàm thánh đều có 
Tâm thể. Còn nói "Tâm trí" là chỉ riêng về phần "Tịnh" của tâm thể 
khi đã rời nhiễm, và đặng thành thánh quả. 


Trên đây nói phần "nhiễm tịnh sanh diệt, sanh ra tất cả pháp", tiếp 
theo đây sẽ nói "nhiễm huân tập nhau", để 


chỉ rõ các pháp sanh khởi không dứt. 
BÀI THỨ TÁM 


CHƯƠNG THỨ BA 


PHẦN GIẢI THÍCH 

NÓI VỀ NGHĨA "BẤT GIÁC" (tiếp theo) 
MỤC LỤC 

Nói về nghĩa "Bất giác" (tiếp theo) 

k. Nói về bốn món huân tập: 

1. Chơn như huân tập 

2. Vô minh huân tập 

3. Nghiệp thức huân tập: Ý thức và Ý 
4. Cảnh giới hư vọng huân tập. 

k. NÓI VỀ BỐN MÓN HUÂN TẬP 
CHÁNH VĂN 


Lại nữa, vì có bốn món huân tập, nên các pháp tạp nhiễm và thanh 
tịnh được sanh khởi không dứt. 


1. Chơn như (pháp thanh tịnh) huân tập 


2. Vô minh (các nhơn tạp nhiễm) huân tập 
3. Nghiệp thức (vọng tâm) huân tập 
4. Cảnh giới hư vọng (sáu trần) huân tập. 


Sao gọi là "huân tập"?_ Chữ "Huân" là xông ướp; chữ "Tập" là quen. 
Thí như y phục không có mùi thơm, song vì người ta lấy vật thơm 
xông ướp vào, nên nó quen (có) mùi thơm. 


Cũng thế, chơn như là pháp thanh tịnh thật không có nhiễm ô, song 
vì bị vô minh huân tập vào, nên có tướng nhiễm ô. Trái lại, vô minh 
là pháp tạp nhiễm, cũng không có diệu dụng thanh tịnh, chỉ vì bị 
chơn như huân tập vào, nên nó có diệu dụng thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về việc "Huân tập" của tâm sanh diệt, để chỉ rõ lý do 
các pháp sanh diệt tương tục. Ơ đây nên lưu ý nhứt, là hai chữ "huân 
tập". Chúng ta được chứng Thánh Hiền hay bị làm phàm phu, đều do 
huân tập cả. 


Thí như người không biết uống rượu, gần gũi bạn rượu nay nếm một 
giọt, mai uống một ly, như thế gọi là 


"Huân". Lâu ngày người ấy vì quen hơi rượu, nên ghiền rượu, gọi là 
"Tập" (tập quán). 


Chơn như và vô minh huân tập nhau cũng thế. Nếu chơn như mạnh, 
huân tập vô minh, thì vô minh biến thành tịnh dụng. Trái lại, nếu Vô 
mỉnh mạnh, huân tập vào chơn như thì chơn như biến ra tướng 
nhiễm ô. Cũng như 


nước lạnh và nóng đổ chung một bồn, nếu thế lực của nước nóng 
nhiều, thì làm cho nước lạnh trở thành ấm, trái lại, nếu thế lực của 
nước lạnh nhiều, thì làm cho nước nóng trở thành mát. 


Hằng ngày chúng ta "huân tập" không biết bao nhiêu việc, huân tập 
cái gì thành ra cái nấy. Huân tập cái xấu nhiều, thành ra người xấu, 
Huân tập cái tốt nhiều, thành ra người tốt. Vào hàng bán hương 
chiên đàn, được xông ướp mùi thơm, thì ta thơm. Vào hàng bán thịt 
cá, bị ướp mùi tanh hôi, thì ta hôi. Gần gũi người hiền huân tập đức 
tánh tốt, thì ta thành người lương thiện; gần gũi kể ác, huân tập theo 
tánh hung dữ, ta thành người bạo ác. 


Bởi thế nên ngạn ngữ có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". 
Hằng ngày chúng ta chung đụng, gần gũi, lân la không biết bao nhiêu 
hạng người, chúng ta phải thận trọng về sự huân tập này. Huân tập 
Phật (chơn như) thì được thành Phật, huân tập chúng sanh (vô minh) 
thì làm chúng sanh. 

Huân tập có bốn loại: 

1. Chơn như huân tập 

2. Vô minh huân tập 

3. Vọng tâm huân tập 

4. Vọng cảnh huân tập 

sẽ tuần tự giải thích từ thô đến tế như sau. 

DO HUÂN TẬP NÊN CÁC PHÁP NHIÊM Ô SANH KHỞI KHÔNG DỨT 
CHÁNH VĂN 

Huân tập thế nào, mà các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt?_ Do 
chơn như mà có vô minh (hoặc); rồi vô minh làm nhơn trở lại huân 
tập vào chơn như (nghiệp) sanh ra vọng tâm (khổ); rồi vọng tâm 
(khổ) trở lại huân tập vào vô minh (hoặc) v.v... 

Nghĩa là vì chưa ngộ nhập được chơn như, nên bất giác (hoặc, tức là 
nghiệp tướng) vọng niệm sanh khởi (nghiệp, tức là chuyển tướng) và 
vọng hiện ra các cảnh giới (khổ, tức là hiện tướng). 

Rồi do cảnh giới nhiễm ô vọng hiện này (khổ) trở lại huân tập vào 
vọng tâm, sanh ra vọng niệm chấp trước (hoặc, tức là bốn món Thô 
trước) và tạo ra các nghiệp (nghiệp, tức là món Thô thứ năm) rồi 
chịu tất cả khổ về 

thân và tâm v.v...(khổ, tức là món Thô thứ sáu). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói do huân tập nên các pháp tạp nhiễm sanh khởi không 
dứt. 


Vì chưa ngộ nhập được chơn tâm, nên vô minh bất giác vọng động 
nổi lên (hoặc) rồi huân tập trở lại chơn tâm (nghiệp) biến thành vọng 
tâm (khổ). 


Rồi từ vọng tâm (khổ) trở lại huân tập vô minh (hoặc sanh ra vọng 
niệm (nghiệp) và cảnh giới hư vọng (khổ). 


Cảnh giới hư vọng (khổ) trở lại huân tập vọng tâm, sanh ra vọng 
niệm chấp trước (hoặc) tạo ra các nghiệp (nghiệp) rồi chịu quả khổ 
về thân và tâm v.v...(khổi). 


Cũng như 12 nhơn duyên: Từ vô minh (hoặc) làm duyên cho hành 
(nghiệp), hành làm duyên cho thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ 
(khổ); thọ làm duyên cho ái (hoặc) và ái làm duyên cho thủ, hữu 
(nghiệp) sanh và lão tử 


(khổ) v.v...Ba đời nhơn quả, từ hoặc tạo nghiệp (nhơn quá khứ), do 
nghiệp nên thọ khổ (quả hiện tại). Rồi khổ 


lại mê hoặc tạo nghiệp, (nhơn hiện tại) và vì tạo nghiệp nên phải 
chịu khổ về sau (quả vị lai), v.v...Như cái vòng tròn không có mối. 
Bởi thế nên nói các pháp tạp nhiễm tương tục sanh khởi Ikhông dứt. 


CHÁNH VĂN 


Nói về cảnh giới hư vọng (6 trần) huân tập._ Cảnh giới hư vọng (6 
trần) huân tập có hai món: 1. Cảnh giới huân tập làm tăng trưởng 
vọng niệm (Trí tướng và Tương tục tướng), 2. Cảnh giới huân tập 
làm tăng trưởng chấp thủ 


(Chấp thủ tướng và Kế danh tự tướng). 
Nói về vọng tâm (nghiệp thức) huân tập... 


Vọng tâm huân tập có hai món: 1. Vọng tâm (nghiệp thức căn bản) 
huân tập lại căn bản vô minh (làm cho tạng thức bất đoạn) làm cho 
các vị Bồ Tát, A la hán, Bích Chi Phật (Duyên giác) phải thọ khổ "Biến 
dịch sanh tử" 


(sanh tử biến đổi). 2. Vọng tâm (phân biệt sự thức) huân tập chi mạt 
vô minh (tức là bốn món Thô trước) làm cho chúng phàm phu chịu 
khổ "phần đoạn sanh tử'. 


Nói về vô minh huân tập._vô minh huân tập có 2 món: 1. Căn bản vô 
minh huân tập vào chơn như làm thành tựu nghiệp thức (Tạng thức), 
2. Chi mạt vô minh (kiến, ái) huân tập vào vọng tâm làm thành tựu 
(tăng trưởng) phân biệt sự thức (ý thức) 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về 3 loại huân tập (còn loại thứ tư, là chơn như huân 
tập, sẽ nói trong bài sau), từ thô về tế: 1. Cảnh giới hư vọng 6 trần 
huân tập vào vọng tâm, nuôi lớn chỉ mạ vô minh, cũng gọi nhuận 
sanh vô minh, tức là Niệm (Trí tướng và Tương tục tướng) và thủ 
(chấp thù tướng). 


2. Vọng tâm (nghiệp thức) huân tập lại vô minh, nuôi lớn hai món 
khổ sanh tử của phàm phu và Thánh giả: a. Vì vọng tâm (nghiệp thức 
huân tập vào căn bản vô minh, nuôi lớn "vọng niệm", làm cho Tạng 
thức (A lai da) bất đoạn, nên các vị Bồ Tát, Duyên giác, A la hán phải 
bị khổ biến dịch sanh tử. 


b.Vì vọng tâm phân biệt sự thức (ý thức) huân tập vào chi mạt vô 
mỉnh, (Trí tướng, Tương tục tướng, Chấp thủ 


tướng và Kế danh tự tướng, tức là kiến hoặc và tư hoặc) nuôi lớn 
"chấp thủ", làm cho 7 thức trước tương tục mãi mãi, nên chúng phàm 
phu phải bị khó phân đoạn sanh tử. 


3. Vô minh huân tập làm thành tựu nghiệp thức và phân biệt sự thức: 
a. Vì căn bản vô minh huân tập vào chơn như, nên làm thành tựu 
nghiệp thức, tức là A lại da thức, b. Vì chỉ mạt vô minh (Kiến: Kiến 
hoặc; Ái: tư hoặc) huân tập vào vọng tâm (nghiệp thức), nên làm 
thành tựu phân biệt sự thức tức là thức. Nói chung là bẩy thức 
trước. Vì bảy thức trước phân biệt các sự vật, rồi chấp ngã, chấp 
pháp, nên các sự vật mới thành như thế này, hoặc như thế nọ. Bởi 
thế nên gọi là phân biệt sự thức. 


Đã nói "Do huân tập nên các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt" 
rồi; tiếp theo đây sẽ nói: "Do huân tập nên các pháp thanh tịnh sanh 
khởi không dứt". 


DO HUÂN TẬP NÊN CÁC PHÁP THANH TỊNH SANH KHỞI KHÔNG 
DỨT 


CHÁNH VĂN 


Huân tập thế nào, mà các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt?_ Do 
chơn như huân tập vô minh, nên làm cho hành giả khởi vọng tâm 
nhàm chán khổ sanh tử, cầu vui Niết bàn. Nhờ công năng chán khổ 
sanh tử, ưa thú vui Niết bàn của vọng tâm đó, trở lại huân tập vào 
chơn như, nên hành giả mới tự tin tánh Phật (khả năng thành Phật) 
của mình, (ở vị Thập tín) và biết cảnh giới hiện tiền không thẫy có, 
chỉ do tâm vọng động hiện ra (thập trụ) rồi tu hành để xa lìa các 
nhiễm ô (thập hạnh và Thập hồi hướng). Khi biết xác thực, không có 
cảnh giới hiện tiền (Sơ địa) hành giả mới dùng các phương tiện tu 


hành (từ Nhị địa đến Cửu địa) và khởi ra hạnh tuỳ thuận chơn tâm, 
không chấp thủ (Chấp thủ tướng và Kế danh tự tướng) không vọng 
niệm (Trí tướng và Tương tục tướng) và tu hành trải qua nhiều kiếp 
lâu xa (Thập địa). 


Tóm lại, nhờ sức chơn như huân tập này, nên vô minh diệt (Nghiệp 
tướng diệt). Vì vô minh diệt nên tâm không vọng động (Chuyển 
tướng diệt); do tâm không vọng động nên cảnh giới cũng theo đó mà 
diệt (Hiện tướng diệt). 


Do vô minh (nhơn) và cảnh giới (duyên) đều diệt, nên các tướng 
vọng nhiễm của tâm cũng diệt hết (Lục thô diệt hết). Lúc bấy giờ, gọi 
là chứng Niết bàn, và hành giả được diệu dụng không thể nghĩ bàn 
(tự nhiên nghiệp). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói do huân tập mà các pháp thanh tịnh sanh khởi không 
dứt. 


Bên trong nhờ tánh Phật (chơn như) huân tập vô minh, nên làm cho 
hành giả phản tỉnh, nhàm khổ sanh tử cầu vui Niết bàn. Bên ngoài 
nhờ sự phản tỉnh này, trở lại huân tập vào tánh Phật (chơn như) làm 
cho hành giả giác ngộ cảnh giới này không thật, nên đã không sanh 
tâm tham luyến và tạo nghiệp; trái lại, còn tuỳ thuận theo tánh Phật 
tu hành, phá trừ Tam tế Lục thô, trải qua bao vô số kiếp và 56 địa vị, 
từ Thập tín đến quả Phật. 


Vì bên trong vô minh, bên ngoài cảnh giới đều đã diệt nên vọng tâm 
cũng diệt; do vọng tâm diệt, nên tánh Phật (chơn như) mới hiện ra, 
gọi đó là cảnh Niết bàn. Lúc bấy giờ hành giả được rất nhiều diệu 
dụng hoá độ chúng sanh không thể nghĩ bàn. 


Chúng ta nên lưu ý đặc điểm này: khi mê thì vô minh làm cho vọng 
tâm tạo ra các tội khổ sanh tử triền phược; đến lúc ngộ thì chơn như 
(tánh Phật) làm cho vọng tâm phản tỉnh và tiến tu đến đạo quả Bồ 
Đề, Niết bàn. 

Cũng như một cây gươm, nếu kẻ giặc cầm thì sát nhơn vô đạo; còn 
người anh hùng tướng sỈ cầm, thì bảo vệ non sông. Bởi thế nên 
người tu hành, chỉ đổi cái "Dụng" mà thôi, chớ không phải trừ bỏ cái 
"Thể" vậy. 

CHÁNH VĂN 


Lại nữa, vọng tâm huân tập có hai thứ: 


1. Ý thức huân tập (phân biệt sự thức), làm cho chúng phàm phu và 
Nhị thừa nhàm chán khổ sanh tử, và tuỳ 


theo năng lực của mình, lần lần tu hành đến Đạo vô thượng Bồ Đề. 
2. Ý huân tập, làm cho các vị Bồ Tát phát tâm đõng mãnh, mau đến 
quả Niết bàn. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này giải thích, vọng tâm huân tập trở lại chơn như, có hai loại: 
1. Ý thức (thức thứ sáu) huân tập vào chơn như; nghĩa là do công 
năng phản tỉnh của ý thức, huân tập trở lại tánh Phật sẵn có (chơn 
như), nên làm cho chúng phàm phu và hàng Nhị thừa nhàm chán khổ 
sanh tử, phát tâm tu hành, lần lần đến đạo vô thượng Bồ Đề. 

2. Ý (tương tục ý) huân tập trở lại chơn như; nghĩa là do công năng 
phần tỉnh của ý, huân tập trở lại tánh Phật (chơn như), nên làm cho 
hàng Bồ Tát, phát tâm dõng mãnh tu hành, mau được quả Niết bàn. 
Trên đã nói vọng tâm huân tập vào chơn như, có thô và tế không 
đồng rồi; tiếp sau đây sẽ nói chơn như huân tập vô minh, có "thể" và 
"dụng" không đồng. 

HẾT QUYỀN THƯỢNG 

BÀI THỨ CHÍN 

CHƯƠNG THỨ BA 

PHẦN GIẢI THÍCH 

NÓI VỀ NGHĨA "BẤT GIÁC" (tiếp theo) 

MỤC LỤC 

Nói về nghĩa "Bất giác" (tiếp theo) 

k. Nói về bốn món huân tập (tiếp theo) 

Nói về chơn như huân tập, có 2 phần 

1. Thể tướng chơn như huân tập (chánh chơn huân tập) 


2. Diệu dụng chơn như huân tập (Trợ duyên huân tập) 


Diệu dụng chơn như huân tập có 2 duyên: 

a. Duyên sai biệt, có 2 thứ: 

Duyên gần duyên xa 

b. Duyên bình đẳng 

Thể và Dụng chơn như huân tập, lại chia làm 2 thứ: 
1. Chưa chứng nhập chơn như 


2. Đã chứng nhập chơn như, được 2 trí: 


Căn bản trí (vô phân biệt trí) 

Hiện đắc trí (sai biệt trí) 

k. NÓI VỀ BỐN MÓN HUÂN TẬP (tiếp theo và hết) 
CHÁNH VĂN 


Nói về chơn như (pháp thanh tịnh) huân tập. Chơn như huân tập vô 
minh, có hai phần: 1. Thể tướng chơn như huân tập 


2. Diệu dụng chơn như huân tập. 


Nói về thể tướng chơn như huân tập vô minh: tất cả chúng sanh từ 
vô thỉ đến nay, đều sẵn có bản thể chơn như 


(tánh Phật) và có đủ các công dụng (diệu dụng chơn như ) không thể 
nghĩ bàn, sanh ra các cảnh giới. Do thể 


tướng và công dụng của chơn như (tánh Phật) thường huân tập vô 
minh, nó thúc đẩy chúng sanh chán khổ sanh tử, cầu vui Niết bàn, và 
tự tin mình có sẳn chơn như (tánh Phật) nên tự phát tâm tu hành để 
thành Phật. 


LƯỢC GIẢI 

Trong kinh chép: "Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật " (khả năng 
thành Phật). Tánh Phật này, cũng gọi là chơn như, Pháp tánh hay 
Chánh nhơn Phật tánh v.v...Nhờ sẳn có tánh Phật (giống Phật) nên 
chúng sanh tu hành mới được thành Phật. 


Tánh Phật này thanh tịnh vô lậu, và có diệu dụng không thể nghĩ 


bàn. Nó thường huân tập vô minh, làm cho chúng sanh tự tin mình có 
khả năng thành Phật, nên phát tâm tu hành, chán khổ sanh tử cầu vui 
Niết bàn. Nếu không nhờ tánh Phật này thúc giục, thì chúng sanh 
không biết chừng nào mới phát tâm tu hành, cầu quả giải thoát. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Nếu tất cả chúng sanh đều sẵn có Chơn như (tánh Phật) và 
đồng huân tập vô minh thì tất cả chúng sanh phải đồng thời tự tin 
minh có chơn như (tánh Phật), đồng thời phát tâm tu các pháp lành 
và đồng thời chứng quả 


Niết bàn; tại sao có vô cùng sai khác: kẻ tin người không, kẻ tu trước, 
người tu sau, có kể đã nhập Niết bàn, còn người chưa nhập?. 


LƯỢC GIẢI 


Do trước nói: "Tất cả chúng sanh đều sẳn có tánh Phật, và nhờ tánh 
Phật này huân tập vô minh, nên làm cho chúng sanh nhàm cảnh khổ 
sanh tử, ưa vui Niết bàn v.v.." nên mới có câu hỏi này. Trong câu hỏi 
này có hai điều nghỉ: 


Điều nghỉ thứ nhứt: chúng sanh đã sẵn có tánh chơn như, bình đẳng 
như nhau, tại sao lại có vô số những sự sai khác, không bình đẳng, 
như kẻ đần độn, người thông minh, kẻ chánh người tà, kể tin người 
không v.v... 


Điều nghỉ thứ hai: chúng sanh đã đồng nhờ chơn như huân tập vào vô 
mỉnh, nên phát tâm tu hành v.v...Vậy thì phải đồng thời phát tâm, 
đồng thời tự tin mình có tánh Phật và đồng thời tu, đồng thời chứng 
v.v...tại sao có vô cùng những sự sai khác, không bình đẳng, như kẻ 
tu trước người tu sau, kể mau ngộ đạo người chậm chạp v.v... 


CHÁNH VĂN 


Đáp: _ Từ hồi nào đến giờ chơn như vẫn một; song vô minh có vô 
lượng vô biên, tánh chất khác nhau, dày mồng không đồng. 


Do vô minh này mà sinh ra các phiền não sai khác (Sở tri chướng) 
nhiều hơn số cát sông Hằng. Cũng do vô minh này mà sanh ra các 
phiền não sai khác, như ngã kiến, ái nhiễm v.v...(phiền não chướng). 


Tóm lại, tất cả phiền não (phiền não chướng, sở tri chướng) đều do 
vô minh sanh khởi, hoặc trước hoặc sau vô cùng sai khác. 


(Đoạn này đã nói "vô minh sai khác không đồng", tiếp theo đây sẽ nói 
"ngoại duyên không phải một"). 


Lại nữa, trong Phật pháp nói: "Tất cả các pháp đều do nhơn duyên 
sanh; nhơn duyên đầy đủ mới được thành tựu". 


Thí như chất lửa trong cây là "Chánh nhơn" của lửa. Song, nếu không 
có "trợ duyên" là người biết lấy lửa, và các phương tiện như bùi 
nhùi, (bổi) công người cọ sát v.v...thì lửa kia không thể tự phát sanh 
ra được. 


Cũng vậy, chúng sanh tuy sẵn có tánh Phật (chơn như) là cái "nhơn 
chánh" để thành Phật; song nếu không có 


"ngoại duyên" là gặp các đức Phật, Bồ Tát và Thiện tri thức v.v...dẫn 
dắt chỉ dạy cho phương pháp tu hành, thì hành giả cũng không thể 
tự mình đoạn trừ phiền não và tu chứng Niết bàn được. 


Trái lại, nếu chỉ có "ngoại duyên" mà không có chơn như là cái "nhơn 
chánh" để thành Phật, huân tập bên trong, thì hành giả cũng không 
thể tự mình chán khổ sanh tử, cầu vui rốt ráo Niết bàn được. 


Bởi thế nên, phải có nội nhơn và ngoại duyên đều đầy đủ; nghĩa là 
bên trong nhờ tánh Phật (chơn như) làm 


"chánh nhơn" huân tập; bên ngoài nhờ đức từ bi và đại nguyện của 
Phật, Bồ Tát giúp hộ làm "trợ duyên", thì hành giả mới chán khổ sanh 
tử, tin có cõi Niết bàn và phát tâm tu tập các pháp lành. Nhờ tu tập 
các pháp lành được thuần thục, nên hành giả mới gặp chư Phật Bồ 
Tát thị hiện, chỉ dạy những điều lợi lạc. Lúc bấy giờ hành giả 


mới tỉnh tấn tu hành, để đến đạo quả Niết bàn. 
LƯỢC GIẢI 


Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật (chơn như) và đồng huân tập vô 
mỉnh v.v...thì phải đồng phát tâm, đồng tu và đồng chứng như nhau. 
Song, có sự vô cùng sai khác, không đồng nhau như kẻ phát tâm tu 
hành, người huỷ 


bán, kẻ đã thành Phật, người còn trầm luân là vì hai nguyên nhơn 
sau này: 1. Vô minh không đồng. _ Mỗi chúng sanh có rất nhiều lớp 
vô minh: có thứ vô minh thuộc về căn bản, có thứ vô minh thuộc về 
chỉ mạt; có thứ sâu dày, có thứ mỏng cạn, có thứ thô phù dễ trừ, có 
thứ tế nhị khó đoạn. Do các thứ vô minh này sanh ra hằng hà sa số 


phiền não. Nhưng trong số phiền não này, tóm lại có hai chướng: 
phiền não chướng và sở tri chướng (cũng gọi là trần sa hoặc). 


Vì đoạn trừ vô minh có khó dễ, mau chậm khác nhau, nên chúng 
sanh phát tâm tu hành và chứng quả không đồng thời. 


2. Hoàn cảnh không đồng._ Mỗi chúng sanh đều có mỗi hoàn cảnh 
khác nhau, hoàn cảnh tức là các duyên chung quanh. 


Chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề, phải có đủ cả nhơn và duyên. 
Nhơn là chơn như hay Phật tánh, huân tập bên trong; Duyên là 
những hoàn cảnh giúp đỡ bên ngoài, như Phật, Bồ Tát và Thiện hữu 
tri thức dạy bảo dẫn dắt v.v...Nếu chỉ có Nhơn mà thiếu Duyên, hoặc 
có Duyên mà thiếu Nhơn, thì cũng không thành. 


` 


Thí như trong cây có sẳn chất lửa là "nhơn chánh"; song phải nhờ các 
"trợ duyên" là hoàn cảnh bên ngoài, như 


người biết lấy lửa và bổi v.v...thì lửa ấy mới phát sanh được. Nếu 
thiếu một (Nhơn hoặc Duyên) thì lửa không thể 


xuất hiện được. 


Bởi hoàn cảnh của mỗi chúng sanh không đồng nhau, nên sự phát 
tâm tu hành và chứng quả không thống nhất. 


Đây là lý do thứ hai. 

Phật tánh có 3: 

1. Chánh nhơn Phật tánh: Chơn như là cái nhơn chánh để thành Phật; 
dụ như chất lửa sẵn có trong cây. 


2. Duyên nhơn Phật tánh: Phật, Bồ Tát , Thiện hữu tri thức và kinh 
sách v.v...là trợ duyên để thành Phật; dụ như 


người biết lấy lửa và bổi v.v... 

3. Liễu nhơn Phật tánh: Chánh nhơn và trợ duyên đều đầy đủ, làm 
cho hành giả phát hiện được (liễu ngộ) tánh Phật của mình; dụ như 
lửa trong cây đã phát cháy. 

CHÁNH VĂN 


Nói về diệu dụng chơn như huân tập: 


Đây là các trợ duyên bên ngoài của hành giả; có rất nhiều thứ trợ 
duyên, nhưng tóm lại có 2 loại: 1. Duyên sai biệt, 2. Duyên bình 
đẳng. 


1. Duyên sdi biệt: Từ khi mới phát tâm cầu đạo, cho đến thành Phật, 
trong khoảng thời gian ấy, hành giả hoàn toàn nhờ chư Phật và Bồ 
Tát gia hộ cho trên đường tu hành. Vì tâm đại bi, nên Phật và Bồ Tát 
hoặc hiện làm người thân thuộc, như cha mẹ (để dạy bảo hành giả) 
hoặc hiện làm Thiện hữu tri thức (để nhắc nhở), hoặc hiện làm 
người tôi tớ hầu hạ (để khuyên lơn), hoặc hiện làm kẻ oan gia (như 
Đề bà đạt da v.v.. để xúc khích) hoặc dùng Tứ nhiếp pháp (để cảm 
hoá), cho đến làm không biết bao nhiêu công hạnh, để huân tập cho 
hành giả; làm cho hành giả hoặc nhớ nghĩ công đức của các Naài, 
hoặc thấy hình tướng, hoặc nghe thuyết pháp, mà được lợi ích và 
tăng trưởng căn lành. 


Các duyên sai khác này, chia làm hai loại: 


a) Duyên gần, làm cho hành giả mau đặng Bồ Đề (hiện tiền chứng 
đạo). 


b) Duyên xa, làm cho hành giả về sau mới đặng tế độ (nhiều kiếp về 
sau mới đặng đạo). 


Hai món duyên gần và xa này, lại chia làm hai loại nữa: Duyên làm 
cho hành giả được thọ đạo pháp và Duyên làm cho hành giả tăng 
trưởng đạo hạnh. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về diệu dụng chơn như của chư Phật và Bồ Tát huân 
tập cho chúng sanh. Chư Phật và Bồ Tát đã chứng được bản thể chơn 
như, nên tự nhiện có điệu dụng không thể nghĩ bàn. 


Do lòng Đại bỉ và Đại nguyện của chư Phật và Bồ Tát, tuỳ theo trình 
độ của chúng sanh phát tâm cầu đạo, nên từ diệu dụng của chơn 
như, ứng hiện ra các thân hình v.v.. làm trợ duyên bên ngoài, để giúp 
cho chúng sanh được thành đạo quả. Nhưng các duyên này, có chia 
làm hai loại: 


1. Duyên sai biệt: Do trình độ của chúng sanh không đồng, sự phát 
tâm của mỗi người mỗi khác, nên chư Phật và Bồ Tát thị hiện phải 
có sai khác (Duyên sai biệt). 


2. Duyên bình đẳng: Do đồng thể đại bi, nên chư Phật và Bồ Tát phát 


nguyện độ sanh, bình đẳng làm lợi ích. 

Đoạn này nói về "Duyên sai biệt". 

Chư Phật và Bồ Tát thị hiện rất nhiều phương tiện để độ sanh; 
nhưng không ngoài 5 việc như sau: a) Vì muốn dùng từ ái, để dẫn 


dắt hành giả, nên hiện làm cha mẹ. 


b) Vì muốn dùng việc hầu hạ, để gần gũi hành giả đặng khuyên lơn, 
nên hiện làm kẻ tôi tớ. 

c) Vì muốn dùng việc cộng sự, để giúp cho hành giả, nên hiện làm 
Thiện hữu tri thức. 


d) Vì muốn xúc khích hành giả trên đường tu hành, nên hiện làm kẻ 
oan gia (như Đề bà đạt da). 


đ) Vì muốn cảm hoá người, nên dùng Tứ nhiếp pháp. 

Tất cả những phương tiện này, đều do lòng từ bi của Phật và Bồ Tát 
mà khởi hiện, làm trợ duyên để huân tập cho hành giả tăng trưởng 
căn lành và được nhiều lợi ích. 


Các duyên sai biệt này chia làm 2 loại: 


1. Duyên gần; nghĩa là hành giả sớm được tế độ. Như khi Phật còn 
tại thế, những chúng sanh được hoá độ. 


2. Duyên xa; nghĩa là hành giả chậm được tế độ. Như khi Phật Đại 
Thông Trí Thắng ra đời, đức Thích Ca làm đệ 


tử Ngài, cho đến thời kỳ này mới được thành Phật. 


Tất cả những phương tiện này, đều giúp cho hành giả được lãnh thọ 
đạo pháp và tăng trưởng đạo hạnh. 


CHÁNH VĂN 


2. Duyên bình đẳng: Tất cả chư Phật và Bồ Tát đều phát nguyện độ 
thoát tất cả chúng sanh. Do sức bi trí đồng thể tự nhiên huân tập, 
nên các Ngài thường hằng tuỳ thuận chúng sanh nào muốn thấy Phật 
nghe Pháp, thì đều bình đẳng hiện ra để hoá độ, không bỏ một chúng 
sanh nào. Bởi thế nên chúng sanh khi ở trong thiền định, đều được 
bình đẳng thấy Phật. 


LƯỢC GIẢI 


Chư Phật và Bồ Tát đã chứng đến chỗ đồng thể (Phật và chúng sanh 
đồng một bản thể) nên các Ngài tự thấy chúng sanh còn đau khổ, thì 
mình còn đau khổ; chúng sanh còn trầm luân, thì mình chưa giải 
thoát. 


Bởi thế nên từ chỗ đồng thể ấy, các ngài khởi Đại bi, Đại trí và phát 
Đại nguyện. Như Ngài Địa tạng Bồ Tát thề 


rằng: "chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Địa ngục vị không, 
thệ bất thành Phật".(nghĩa là độ hết chúng sanh mới chứng Bồ Đề; 
nếu địa ngục còn tội nhơn, thì tôi thề không thành Phật). 


Đức A Nan thề rằng:"Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Như nhứt 
chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ 


Nê hoàn". Nghĩa là: Trong đời tội ác 5 trược, tôi thê xung phong vào 
trước, để độ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành 
Phật, thì tôi thề không chịu chứng quả Niết bàn. 


Do sự thúc dục của đồng thể bi trí này, nên các Ngài thường hằng 
tuỳ thuận tất cả chúng sanh, bình đẳng hoá độ. Như Ngài Phổ hiền 
Bồ Tát thường hiện thân cho người thấy; đức Quán Thế Âm Bồ Tát 
thì ứng hiện 32 thân v.v.. 


Nếu chúng sanh nào tâm thanh tịnh, thì được thấy chư Phật và Bồ 
Tát (chúng sanh tâm nhược tịnh, Bồ Đề ảnh hiện trung). 


Sự ứng hiện ấy rất tự nhiên và bình đẳng, cũng như ao nước nào 
trong, thì tự nhiên có trăng bình đẳng hiện vào. 


Trên đã nói diệu dụng chơn như của chư Phật, Bồ Tát, khi đã được 
hiển lộ rồi; còn chơn như của chúng sanh chưa hiển lộ thì diệu dụng 
thế nào? Hãy xem đoạn dưới đây: 


CHÁNH VĂN 

Thể và Dụng của chơn như huân tập, lại chia làm hai loại: 

1. Chưa chứng nhập (tương ưng) chơn như. 

2. Đã chứng nhập chơn như. 

1. Chưa chứng nhập chơn như: Chúng phàm phu, hàng Nhị thừa và 
các vị Bồ Tát mới phát tâm (Tam hiên), do ý và ý thức huân tập mà 


phát tâm, và chỉ nương nơi sức tin của mình (tin tánh Phật ở nơi 
mình) mà tu hành; vì chưa chúng nhập (tương ưng) bản thể chơn 


như, nên chưa được vô phân biệt tâm (vô phân biệt trí, tức là căn 
bản tríf); vì chưa đặng diệu dụng của chơn như, nên sự tu hành chưa 
được diệu dụng tự tại (sai biệt trí hay hậu đắc trí) 


2. Đã chứng nhập chơn như: Các vị Bồ Tát đã chứng Pháp thân (Thập 
địa Bồ Tát), chỉ nương nơi Pháp tánh (Pháp lực) tu hành (thuận tánh 
khởi tu), tự nhiên huân tập vào chơn như, nên diệt được vô minh. 
Các vị Bồ Tát này đã được vô phân biệt tâm (căn bản trí), vì đã 
chứng nhập được bản thể chơn như; và đã được Sai biệt trí (Hậu đắc 
trí), vì đã được diệu dụng của chơn như (dữ Phật trí dụng tương 
ưng). 


LƯỢC GIẢI 


Thể chơn như không hai, song vì còn ở trong vỏ chúng sanh hay đã 
thoát ra ngoài, mà diệu dụng có rộng hẹp chẳng đồng; vì thế nên 
phân làm hai loại: 


1. Người chưa chứng nhập được chơn như: chơn như còn bị các 
phiền não nhiễm ô triền phược (tại triền), chưa được hiển lộ; như 
vàng còn ở trong khoáng. 


Chúng phàm phu, hàng Nhị thừa và các vị Bồ Tát còn ở địa vị tam 
hiền, đều từ vọng thức phân biệt mà phát tâm; do tự tin nơi mình có 
tánh Phật mà tu hành. Vì chưa chứng nhập "thể" và "dụng" của chơn 
như, nghĩa là chơn như còn bị triền phược, chưa được hiển lộ, nên 
các vị này chưa được căn bản trí (vô phân biệt trí) và hậu đắc trí (sai 
biệt trí). 


2. Người đã chứng nhập chơn như: chơn như đã được hiển lộ ra khỏi 
vỏ phiền não nhiễm ô triền phược; như 


vàng đã ra khỏi khoáng. 


Các vị Bồ Tát từ Sơ địa cho đến Thất địa, mới nhập được bản thể 
chơn như; từ Bát địa đến Phật mới được Diệu dụng của chơn như. 
Các vị này, tuỳ theo tánh chơn như mà tu hành, nên diệt trừ được vô 
minh. Vì đã chứng nhập Thể và Dụng của chơn như, nên các vị Bồ 
Tát nầy được hai món trí: Căn bản trí (Vô phân biệt trí) và Hậu đắc 
trí (Sai biệt trí). 


Đã nói nhiễm và tịnh huân tập nhau rồi, dưới đây sẽ nói nhiễm và 
tịnh, cái nào có cùng tận, cái nào không cùng tận. 


BÀI THỨ MƯỜI 


CHƯƠNG THỨ BA 


PHẦN GIẢI THÍCH 

NÓI VỀ NGHĨA "BẤT GIÁC" (tiếp theo) 

MỤC LỤC 

Nói về nghĩa "Bất giác" (tiếp theo) 

1. Chơn như và vô minh, thỉ và chung (tiếp theo) 

Chơn như vô thỈ vô chung 

Vô minh vô thỉ hữu chung 

m. Nói về 3 đại nghĩa của Tâm: 

1. Thể rộng lớn của Tâm 

(tánh bình đẳng không động) 

2. Tướng rộng lớn của Tâm 

(đủ hằng sa công đức) 

3. Dụng rộng lớn của Tâm 

( có hằng sa diệu dụng, sẽ nói trong bài 11) 

CHƠN NHƯ VÀ VÔ MINH, THỂ VÀ DỤNG 

CHÁNH VĂN 

Lại nữa, vô minh (pháp nhiễm ô) và chơn như (pháp thanh tịnh) đều 
đã có sẳn từ vô thỉ đến nay và huân tập chẳng dứt; song đến khi 
thành Phật rồi, thì vô minh bị dứt hết, còn chơn như lại vô cùng tận 
trong đời vị lai, cho đến sau khi thành Phật cũng vẫn còn. Tại sao 
vậy? _ Vì chơn như thường huân tập, nên vọng tâm (vô minh) phải 
tiêu diệt. Do vọng tâm tiêu diệt, nên pháp thân hiện ra; rồi pháp thân 
lại khởi diệu dụng, huân tập trở lại nữa, nên chơn như không có 
cùng tận. 

LƯỢC GIẢI 


Chơn như và vô minh đồng một bản thể và có từ vô thỉ. Song vô 
mỉnh rốt sau bị chơn như tiêu diệt, nên hữu chung; còn chơn như sau 


khi ra khỏi triền phược rồi, lại được nuôi lớn nên vô chung. 


Thí như trong trái hồng, cả chất chát và ngọt đều đồng thời có. Song 
khi trái hồng còn non, chất ngọt bị chất chát lấn át (chơn như tại 
triền), nên người ta chỉ thấy chất chát (vô minh); đến khi lớn dần, thì 
chất chát bị chất ngọt huân tập, nên chất chát mỗi ngày mỗi ít, mà 
chất ngọt mỗi ngày mỗi thêm, rồt cuộc rồi chát hết (vô minh diêt mà 
chỉ còn ngọt (chơn như). Khi trái hồng đã chín ngọt rồi, thì không 
bao giờ trở lại chát nữa chúng sanh khi đã thành Phật, không trở lại 
làm chúng sanh nữa). 


Trên đã nói về "Nhơn duyên sanh diệt" rồi, dưới đây sẽ nói về ba đại 
nghĩa của Tâm là: Thể, Tướng và Dụng. 

m. NÓI VỀ 3 ĐẠI NGHIÃ CỦA TÂM 

(Trong bài này mới nói hai nghĩa thể và tướng rộng lớn của tâm) 
CHÁNH VĂN 

Lại nữa, tất cả phàm phu, Thỉnh văn, Duyên giác, Bồ Tát và Phật, từ 
hồi nào đến giờ, đều tự sẳn có thể tướng chơn như này. Tánh chơn 
như không tăng, không giảm, không trước, không sau, không sanh, 
không diệt, rốt ráo thường hằng, đầy đủ tất cả công đức (đức tánh), 
như là: 

1. Đại trí huệ sáng suốt. 

2. Chiếu khắp cả pháp giới. 

3. Chơn thật hay biết. 

4. Tâm tánh thanh tịnh. 

5. Thường, lạc, ngã, tịnh. 

6. Trong mát (thanh lương), không biến đổi và tự tại v.v.. 

Tóm lại, nó không rời, không đoạn, không khác, đầy đủ pháp Phật 
không thể nghĩ bàn, và có vô lượng công đức, nhiều hơn số cát sông 
Hằng. Vì nó đầy đủ tất cả, không thiếu một công đức nào, nên gọi là 
Như Lai tạng, cũng gọi là Như Lai Pháp thân. 

LƯỢC GIẢI 


Trước kia, trong phần "Định danh nghĩa" có nói: "Tướng nhơn duyên 
sanh diệt tức là Thể, Tướng và Dụng của Đại thừa ...". Đến bài này 


nói rõ Thể lớn, Tướng lớn và Dụng lớn của Đại thừa, tức là tâm 
Chơn như vậy. 


Nhưng trong bài này, chỉ mới nói Thể rộng lớn của tâm, là tánh bình 
đẳng không vọng động, và Tướng rộng lớn của tâm, là có đủ hằng sa 
công đức; còn Dụng rộng lớn của tâm, sẽ nói tiếp trong bài thứ I. 


Tất cả Thánh phàm, đều sẳn có tâm chơn như và cũng đều từ tâm 
này sanh ra. Tâm chơn như ở nơi Thánh không thêm, ở nơi phàm 
chẳng giảm, không trước không sau, không sanh không diệt, đầy đủ 
hằng sa đức tánh: _ Đại trí huệ sáng suốt (tức là đức tánh thường 
quang của Pháp thân Phật). 

Chiếu khắp cả pháp giới (tức là Thật trí chiếu suốt lý tánh. Quyền trí 
soi khắp tất cả sự vật) _ Chơn thật hay biết (rời các vọng thức phân 
biệt, chỉ còn chơn giác). 


_ Tâm tánh thanh tịnh ( chơn tâm thanh tịnh, xa lìa các vọng hoặc 
nhiễm ô). 

_ Đủ bốn đức Niết bàn: Chơn thường (thuần nhứt không thay đổi), 
Chơn lạc (không có các khổ làm não loạn), Chơn ngã (không bị hai 
món sanh tử bức bách), Chơn tịnh (không bị trần lao phiền não làm 
nhiễm ô). 

_ Trong mát (vĩnh viễn xa lìa phiền não). 

_ Không biến đổi (không sanh, trụ, dị, diệt). 

_ Tự tại (không bị các nghiệp triền phược). 

_ Không rời (hằng xa công đức không rời chơn như). 

_ Không đoạn (từ vô thỉ đến giờ không hề gián đoạn) 

_ Không khác (một vị, không khác). 


_ Và không thể nghĩ bàn v.v.. (sự lý viên dung, nhiễm tịnh không hai, 
không thể nghĩ bàn được). 

Tóm lại, vì tâm chơn như bao trùm vô lượng hằng sa công đức, nên 
gọi là Như Lai tạng và làm chỗ nương cho tất cả các Pháp, nên cũng 
gọi là Pháp thân của Như Lai. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: Trước đã nói "Thể chơn như bình đẳng và xa lìa tất cả các 
tướng", tại sao đến đây lại nói "Thể chơn như có đủ các đức tánh sai 
khác"? 


Đáp: _ Tuy đủ các đức tánh, mà thật ra không có hình tướng gì sai 
khác; chỉ đồng một vị chơn như bình đẳng mà thôi. 


Hỏi: Nghĩa này thế nào? 


Đáp: _ Vì bản thể chơn như vô phân biệt, và xa lìa các hình tướng sai 
biệt, cho nên không có tướng gì sai khác (vô nh]). 


Hỏi: _ Vậy thì căn cứ theo nghĩa gì, mà nói là sai khác? 


Đáp: _ Căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức, mà nói có sai 
khác vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn nầy Luận chủ lập những câu vấn đáp, để giải thích các nghi 
ngờ. Trong phần vấn đáp thứ nhứt, về câu hỏi:"Thể chơn như đã 
bình đẳng và xa lìa tất cả tướng, tại sao lại có đủ các đức tánh sai 
khác?" _ Luận chủ trả 


lời, đại ý:"Tướng" không khác với "Tánh", Tướng tức là Tánh, đều 
đồng một vị chơn như bình đẳng, nên không khác; cũng như sóng 
không khác với nước, sóng tức là nước, đều đồng một vị. 


Trong phần vấn đáp thứ hai, ngoại nhân vì chưa hiểu câu trả lời trên, 
nên hỏi gạn lại, để được giải thích thêm. 


Luận chủ đáp, đại ý như sau: chơn như xa lìa tất cả các tướng, và tất 
cả sự phân biệt, cho nên không có hai tướng sai khác; sở dĩ có sự sai 
khác là do đổi vọng tâm phân biệt (nghiệp thức) mà có. 


Trong phần vấn đáp thứ ba, đại ý về câu hỏi:"Thể và Tướng chơn 
như đã không hai, vậy căn cứ vào đâu mà nói có sự sai khác?". Đại ý 
câu đáp: _ Căn cứ vào nghiệp thức sanh diệt, mà chỉ Tướng sai khác. 
Vì nghiệp thức sanh diệt có đủ hằng sa pháp nhiễm ô, cho nên khi 
chuyển nhiễm ô trở lại chơn như thanh tịnh, tất nhiên cũng phải có 
đủ hằng sa tướng sai khác về đức tánh thanh tịnh. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức thế nào, mà nói 
có các đức tánh sai khác? 


Đáp: _ Từ hồi nào đến giờ, tất cả các pháp thật ra không có tướng gì 
sai khác (thật vô ư niệm), chỉ một chơn tâm mà thôi. Song vì vô minh 
bất giác, tâm vọng niệm khởi lên, thấy có các cảnh giới, nên gọi là 
"vô minh". 


_ Vì đối với nghiệp thức (vọng tâm) có khởi niệm; trái lại chơn như 
không khởi niệm nên chơn như có đức tánh Đại trí huệ quang minh 
(đức tánh thứ nhứt). 


_ Vì đối với nghiệp thức có thấy, nên có cái không thấy; trái lại chơn 
như vì xa lìa các cái thấy, nên chơn như có đức tánh chiếu khắp cả 
pháp giới (đức tánh thứ hai). 


_ Vì đối với nghiệp thức có vọng động, nên không chơn thật hay biết, 
và tự tánh không thanh tịnh; trái lại chơn như vì không vọng động, 
nên chơn như có đức tánh Chơn thật hay biết và Tâm tánh thanh tịnh 
(đức tánh thứ ba và tư). 


_ Vì đối với nghiệp thức thì không thường, không lạc, không ngã, 
không tịnh, nhiệt não, suy biến và không tự 


tại; trái lại chơn như không có các việc trên, nên chơn như có những 
đức tánh: chơn thường, chơn lạc, chơn ngã, chơn tịnh, thanh lương 
(trong mát) bất biến và tự tại (đức tánh thứ 5 và 6 v.v...) Tóm lại, vì 
đối với nghiệp thức có hằng hà sa số nhiễm ô, còn chơn như thì trái 
lại, không có các nhiễm ô, nên chơn như hiện ra đủ các đức tánh 
thanh tịnh, cũng nhiều hơn số cát sông Hằng. Vì nghiệp thức (vọng 
tâm) có khởi động, còn thấy có các pháp hiện tiến để phân biệt, nên 
còn có chỗ thiếu sót; trái lại, chơn như là pháp thanh tịnh, chỉ nhứt 
tâm, không có vọng niệm, nên đầy đủ vô lượng công đức. Bởi thế 
nên gọi là Như Lai tạng, cũng gọi là Pháp thân của Như Lai. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn vẫn đáp nầy là tiếp theo 3 đoạn vấn đáp trên, để giải thích 
thêm về câu hỏi:"Thể chơn như đã bình đẳng, lìa tất cả tướng, tại sao 
lại có đủ các đức tánh sai khác?" _ Đoạn vấn đáp trên đã trả lời rằng:" 
Căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức, nên nói có các đức 
tánh sai khác". Bởi thế nên đến đoạn này, mới có câu hỏi: 

"Căn cứ theo nghiệp thức thế nào mà nói chơn như có các đức tánh 
sai khác?". 


_ Đại ý trong câu trả lời của đoạn văn này:" tất cả các pháp tức là 
chơn như, nên không có tướng gì sai khác. 


Song vì vô minh bất giác, tâm vọng niệm nổi lên (nghiệp thức), nên 
thấy (chuyển thức) có cảnh giới (hiện thưc sai khác). 

Nghiệp thức có vô số tướng nhiễm ô như: Khởi vọng niệm, có tướng 
thấy, tướng không thấy, có động, vô thường, vọng ngã, khổ, nhiệt 
não, suy biến, không tự tại, có chỗ thiếu sót v.v...Vì đối với các tánh 
nhiễm ô của nghiệp thức, nên chơn như mới có vô số đức tánh thanh 
tịnh sai khác, như là: 1. Đại trí huệ quang minh 


2. Chiếu khắp cả pháp giới 


3. Chơn thật hay biết 
4. Tánh thanh tịnh 
5. Chơn thường, chơn lạc, chơn ngã, chơn tịnh 


6. Trong mát (thanh lương) không biến đổi (không sanh, lão, bịnh, 
tửỬ) và tự tại v.v... 


Tóm lại, vì đối nghiệp thức có các tướng nhiễm ô, nhiều hơn số cát 

sông Hãng, nên chơn như cũng có đủ các đức tánh thanh tịnh, nhiều 
hơn số cát sông Hằng. 

Đã nói Thể lớn, Tướng lớn của chơn như rồi, tiếp đến bài thứ II sau 
đây, sẽ nói Dụng rộng lớn của Tâm chơn như. 

BÀI THỨ MƯỜI MỘT 

CHƯƠNG THỨ BA 

PHẦN GIẢI THÍCH 

NÓI VỀ NGHĨA "BẤT GIÁC" (tiếp theo) 

MỤC LỤC 

Nói về nghĩa "Bất giác" (tiếp theo và hết) 

Ba đại nghĩa của Tâm (tiếp theo và hết) 

Nói về Dụng rộng lớn của Tâm: 

Báo thân 


Ứng thân 


Thế giới trang nghiêm 

II. Trở về Tâm Chơn như 

Không khởi vọng niệm thì trở về Chơn như 
CHÁNH VĂN 

Nói về Dụng rộng lớn của tâm chơn như: 


Các đức Phật từ khi tu nhơn (Bồ Tát đạo) đã phát tâm đại từ bi, tu 
các pháp Ba la mật, giáo hóa chúng sanh. Các Ngài lập lời thệ nguyện 
rộng lớn, độ thoát tất cả chúng sanh cho đến cùng tận đời vị lai, 
không hạn định bao nhiêu số kiếp. 


Các Ngài xem tất cả chúng sanh như thân mình, và cũng không thấy 
(chấp) có tướng chúng sanh để độ. Tại sao vậy? _ Vì các Ngài đã chơn 
thật hiểu biết: tất cả chúng sanh và mình không có sai khác, đồng 
một tâm chơn như 


bình đẳng. 


Các Ngài đã dùng Đại trí huệ diệt hết vô minh, nên chơn như (Pháp 
thân) được hiện ra. Do chơn như đã hiện, nên tự nhiên có các món 
diệu dụng không thể nghĩ bàn. Bởi diệu dụng từ thể chơn như hiện 
ra, nên Dụng đồng với Thể chơn như, đều biến khắp tất cả, và cũng 
đều không có hình tướng gì để thấy được. 


Tại sao vậy? _ Vì các đức Phật chỉ có Pháp thân thanh tịnh, tức là Trí 
thân (tâm), không có hình sắc (cảnh giới) và cũng không có tạo tác. 
Song, tuỳ theo trình độ của chúng sanh, hoặc thấy hoặc nghe, đều 
được lợi ích, nên gọi là "Dụng lớn". 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này nói về Dụng lớn của tâm chơn như. 


Các vị Bồ Tát, dùng đại trí huệ, diệt trừ hết vô minh, chứng được 
Thể chơn như (Pháp thân). Do các vị Bồ Tát đã chứng được chỗ đồng 
thể, nên tự xem mình cùng tất cả chúng sanh đồng một bản thể, 
không có riêng khác; nếu chúng sanh đau khổ, tức là mình đau khổ, 
chúng sanh còn trầm luân thì mình chưa được giải thoát. 


Bởi thế nên Bồ Tát, tức nơi thể chơn như bình đẳng, khởi ra "Đại 
dụng": Phát tâm đại từ bi, lập lời thệ nguyện rộng lớn, tu các pháp Ba 
la mật (lục độ), hoá độ chúng sanh, cùng tận đời vị lai, không hạn 


định bao nhiêu số 
kiếp, và cũng không chấp có tướng chúng sanh để độ. 


"Thể" và "Tướng" của chơn như đều rộng lớn như thế, nên "Diệu 
dụng" của chơn như cũng không thể nghĩ bàn: Không có hình tướng, 
không có công dụng và cũng không có tâm tạo tác; song tuỳ theo căn 
cơ của mỗi chúng sanh, cảm muốn như thế nào, thì ứng hiện ra như 
thế ấy (như đức Quan Âm Bồ Tát ứng hiện 32 thân v.v...) làm cho 
chúng sanh đều được lợi ích, nên được gọi là "Đại dụng". Như hư 
không, tuỳ các đồ vật mà hiện đủ hình. Và cũng như trăng rằm, 
không cố ý (vô tâm) không dụng công (vô công dụng) mà tự nhiên 
chiếu khắp tất cả; tuỳ 


theo các ao hồ, nước trong hay đục mà trăng tỏ hay mờ. 
CHÁNH VĂN 


Diệu dụng của chơn như tuỳ theo trình độ của chúng sanh mà thấy 
có hai phần: 1. Ưng thân 2. Báo thân 


_ Chúng phàm phu và Nh] thừa, do Phân biệt sự thức (ý thức) nên 
thấy ứng thân Phật. Họ chỉ thấy phần nào về 


sắc thân Phật, chớ không thể biết cùng tận, và chỉ chấp thân ấy từ ở 
ngoài đến, chớ không biết do tâm (chuyển thức) hiện ra. 


_ Các vị Bồ Tát từ khi mới phát tâm, cho đến khi rốt ráo địa vị Bồ Tát, 
đều do nghiệp thức (A đà na) mà thấy báo thân Phật. Thân này có vô 
lượng sắc tướng, mỗi sắc tướng có vô lượng sự tốt đẹp. 


Về quốc độ của thân này, cũng đủ vô lượng vật quý báu trang 
nghiêm; tuỳ sự thị hiện nơi nào đều không cùng tận, không có biên 
giới và cũng không hư hoại. 


Tóm lại, thân thể (chánh báo) và quốc độ (y báo), sở dĩ đều được 
thành tựu các công đức như thế, là do sự huân tập của các hạnh vô 
lậu, như các pháp Ba la mật v.v...và sự huân tập bất tư nghị (chơn 
như huân tập bên trong). Vì được đầy đủ vô lượng tướng diệu lạc 
như thế nên gọi là Báo thân. 


Chúng phàm phu thì chỉ thấy sắc thân thô sơ của Phật. Còn lục đạo 
chúng sanh do tuỳ theo cái nghiệp của mỗi loài khác nhau, nên thấy 
thân Phật không đồng. Do tuỳ theo mỗi loài ứng hiện, không phải 
chính thân tướng tốt đẹp (báo thân), nên gọi là "ứng thân". 


LƯỢC GIẢI 


Tuỳ theo trình độ của chúng sanh, mà diệu dụng chơn như thành ra 
hai phần: 1. Ứng thân: Thân này chỉ tuỳ theo muôn ngàn hoàn cảnh 
sai biệt của lục đạo chúng sanh, mà hiện ra muôn ngàn hình thức 
không đồng: Loài nào thấy Phật loài nấy. Như hư không tuỳ theo các 
đồ vật vuông tròn v.v...mà ứng hiện ra đủ các hình tướng. 


Chúng phàm phu và hàng Nhị thừa, vì còn ý thức phân biệt, và chấp 
theo trần cảnh bên ngoài, không ngộ lý Duy thức, nên thấy Phật 
ngoài tâm mình. Bởi thế nên chỉ thấy ứng thân Phật, như thân Phật 
có 32 tướng tỐt v.v... 


2. Báo thân: Thân này là kết quả hai món huân tập: 
a) Chơn như huân tập, cũng gọi là Bất khả tư nghị huân. 


b) Các pháp vô lậu thanh tịnh huân tập, tức là tu các pháp như Lục 
độ v.v...Vì thế nên Chánh báo (thân thể) được vô số tướng tốt đẹp, 
mà Y báo (hoàn cảnh) cũng được vô cùng vật quý báo trang nghiêm. 


Các vị Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến lúc rốt ráo địa vị Bồ Tát, 

đều ngộ lý Duy tâm, nên thấy Báo thân Phật Duy tâm hiện ra, không 
phải ở ngoài đến. Nhưng cũng tuỳ theo trình độ của từng địa vị, mà 
sự thấy có Thô, tế 


khác nhau. Bồ Tát từ địa vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi 
hướng và Tứ gia hạnh, chỉ thấy về phần Thô của Báo thân Phật. Các 
vị Bồ Tát từ Sơ địa lên đến Đẳng giác thì thấy Báo thân Phật lần lần 
thù thắng và vi diệu. 


CHÁNH VĂN 


Lại nữa, các vị Bồ Tát mới phát tâm (tam hiền) do thâm tín chơn 
như, nên chỉ thấy được một phần nhỏ báo thân Phật. Các vị Bồ Tát 
này, tuy biết sắc thân Phật có nhiều tướng tốt trang nghiêm, duy tâm 
biến hiện, không rời chơn như, không khứ không lai, xa lìa ranh giới, 
song các vị Bồ Tát này còn dùng tâm phân biệt (ý thức) nên chưa 
nhập được Pháp thân. 


Nếu Bồ Tát đặng tâm thanh tịnh (lên Thánh địa) thì thấy báo thân 
Phật càng tốt đẹp và càng mầu nhiệm. Đến vị 


Bồ Tát tột bực (Đẳng giác) thì thấy báo thân Phật mới hoàn toàn rốt 
ráo. 


Nếu Bồ Tát lìa được nghiệp thức (A đà na) thì ngộ được pháp thân 
Phật, không có sắc tướng sì có thể thấy được; vì pháp thân của chư 
Phật, không có sắc tướng thế này thế nọ, không có tướng phần (bị 
phân biệt) và kiến phần (năng phân biệt) nên không thể thấy được. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn nầy tiếp theo đoạn trước, nói tuỳ theo trình độ của Bồ Tát, 
thấy thân Phật khác nhau. 


Các vị Bồ Tát ở địa vị Tam hiền, tuy đã ngộ được lý Duy thức và 
thâm tín chơn như, nhưng vì còn dùng ý thức phân biệt, nên chỉ thấy 
báo thân Phật được một ít thôi. 


Các vị Bồ Tát đã ngộ nhập chơn như, chứng được pháp thân thanh 
tịnh, bước lên Thánh vị (Thập địa); càng lên bực trên chừng nào, thì 
lại càng thấy báo thân Phật tốt đẹp và mầu nhiệm chừng ấy. Đến địa 
vị cùng tận của Bồ 


Tát là vị Đẳng giác, mới thấy được rốt ráo Báo thân Phật. 


Đến khi Bồ Tát phá trừ được Nghiệp thức (Vọng thức: A lại da chơn 
vọng hoà hiệp) tức là phá trừ được vô minh rất vi tế (món Tế thứ 
nhứt trong ba Tế); lúc bấy giờ mới hoàn toàn nhập Chơn như, chứng 
Pháp thân thanh tịnh. 


Pháp thân là bản thể của các pháp; vì không có sắc tướng, không có 
bỉ thử và không tâm cảnh v.v...nên không thể thấy được. Tất cả chư 
Phật và chúng sanh cũng đồng một bản thể này. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Pháp thân của chư Phật đã không có các sắc tượng, tại sao lại 
hiện ra có các sắc tướng? (ứng thân và báo thân) 


Đáp: _ Vì pháp thân là bản thể của sắc tướng, cho nên có thể hiện ra 
các sắc tướng (hoá thân báo thân). Do từ 

hồi nào đến giờ, Sắc (hiện tượng) Tâm (bản thể) không hai, nên bản 
thể của Sắc (sắc tánh) tức là Tâm (tức trí). 

Vì bản thể của Sắc vô hình (thuộc về tâm) nên gọi là "Trí thân". Vì 
tướng của tâm (trí tánh) tức là Sắc, nên gọi là 


"Pháp thân". 


Vì bản thể (tâm) đã biến khắp tất cả chỗ, nên hiện tượng là Sắc, 
cũng không có chừng ngẳn. Tuỳ nơi tâm mà hiện ra mười phương 
thế giới, vô lượng Bồ Tát, vô lượng Báo thân, vô lượng món trang 
nghiêm, mỗi mỗi sai khác, đều không có hạn lượng và đều không 
ngại nhau. Vì đây là diệu dụng đại tự tại của chơn như, nên hkông 
thể dùng thức tâm phân biệt mà biết được. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này Luận chủ đặt ra lời vấn đáp để giải thích sự nghi ngờ. 


Hỏi: _ Pháp thân của chư Phật thanh tịnh, không có các hình tướng, 
tại sao lại hiện ra có các sắc tướng là Hoá thân và Báo thân? 


Đại ý lời đáp: Do từ hồi nào đến giờ, trong Chơn như Pháp thân, Sắc 
và Tâm không hai: Bản thể của Sắc tức là Tâm, Hiện tượng của Tâm 
tức là Sắc. Bởi thế nên Chơn như Pháp thân tuy không có hình sắc, 
mà có thể hiện ra các hình tướng: Y báo và Chánh báo đầy đủ. Cũng 
như bản thể của điện, biến khắp tất cả không gian, tuy không có 
hình tướng, nhưng có thể hiện ra các sắc tướng, (hiện tượng) như 
sấm sét, chớp, nổ v.v...Trong Tâm kinh chép: "Sắc chẳng khác với 
Không, Không chẳng khác với Sắc" (Sắc bất dị Không, Không bất dị 
Sắc; Sắc tức thị 


Không, Không tức thị Sắc). 


Vì Sắc tức là Tâm, nên các pháp tức là Chơn như Pháp thân. Vì Tâm 
tức là Sắc, nên chơn như pháp thân tuỳ 


duyên thành các pháp. Do bản thể đã biến khắp tất cả, nên hiện 
tượng các Sắc tướng, như mười phương thế 


giới, vô lượng Bồ Tát, vô lượng món trang nghiêm v.v....cũng biến 
khắp tất cả, không có hạn lượng; mặc dù các hình sắc đều khác nhau, 
nhưng không trở ngại nhau. Việc này là diệu dụng của Chơn như 
Pháp thân, nên chúng phàm phu và hàng Nhị thừa, không thể dùng 
thức tâm của mình mà phân biệt được. 


Do Chơn như là bản thể của các Pháp, nên gọi là Pháp thân; và nó đủ 
tất cả trí, nên cũng gọi là Trí thân. 
III. Trở về Tâm Chơn như 


CHÁNH VĂN 


Lại nữa, các pháp từ sanh diệt mà trở về Tâm chơn như; nghĩa là suy 
xét kỹ càng: bên trong thì thân ngũ ấm (Sắc: Sắc ấm: Tâm: bốn ấm 
sau) bên ngoài thì cảnh giới (6 trần) rốt ráo vô niệm (tức là chơn 
tâm). Song, vì chúng sanh bị vô minh làm mê, nên chơn tâm (vô 
niệm) biến thành hữu niệm (có thân và cảnh v.v..), nhưng bản thể 
chơn tâm không động (vô niệm) 


Cũng như người lầm phương hướng, vì sự mê lầm nên chấp phương 
Đông làm phương Tây; thật ra phương hướng không thay đổi. 


Bởi thế nên, người quán sát biết được Tâm vô niệm (không khởi 
vọng niệm) thì đặng tuỳ thuận vào Tâm chơn như. 


LƯỢC GIẢI 

Luận này có 5 chương, trong chương thứ ba là Phần Giải thích, lại 
chia làm 3 phần: 1. Nói về nghĩa chánh 

2. Đối trị các chấp sai lầm. 

3. Phân biệt hành tướng phát tâm đến Đạo. 

Trong phần "Nói về nghĩa chánh", lại chia làm 3: 

I. Nói về Tâm Chơn như 

I. Nói về Tâm Sanh diệt 

II. Trở về Tâm Chơn như (tức là quán sát các pháp, sanh tức vô 
sanh). 

Đoạn văn trên đây nói về phần thứ ba là "Trở về Tâm Chơn như'. 


Hành giả hãy quán sát tất cả các pháp: Bên trong là thân ngũ ấm (Sắc 
và Tâm), bên ngoài là cảnh giới 6 trần (sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, 
pháp) rốt ráo đều vô niệm (không vọng niệm, tức là chơn như). Vì 
các pháp không rời Thể Chơn tâm (Tâm Chơn như), nên Chơn tâm đã 
vô niệm (không vọng), thì các pháp cũng vô niệm (không vọng). 


Chơn tâm vì không có hình tướng nên tìm khắp mười phương không 
thể thấy được nó. Song vì vô minh vọng động, nên Tâm biến ra các 
pháp hữu hình (hữu niệm) như thân và cảnh v.v...nhưng bản thể 
Chơn tâm vẫn thanh tịnh không động (vô niệm). Cũng như người bộ 
hành, vì lầm phương hướng nên chấp phương Đông làm phương tây, 
thật ra phương hướng không thay đổi. 


Do vọng niệm sanh ra các pháp sanh diệt, nên dứt trừ vọng niệm 


(quán vô niệm) thì các pháp sanh diệt kia tự 


trở về Tâm Chơn như (vô niệm). Cũng như vì gió nên có sóng động, 
nếu gió hết thì sóng kia tự trở lại với tánh nước yên lặng. 


Nếu vô niệm (không vọng niệm) thì toàn vọng là chơn; nên quán vô 
niệm là con đường tu chứng duy nhứt của các Phật Tổ. 


Trong kinh Lăng nghiêm Phật dạy:" ...Bất tuỳ phân biệt ..." (Không 


theo trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt, tức là quán vô niệm)****** 


Tổ Đạt Ma khi từ Ấn độ mới đến Trung hoa, đức Nhị tổ thỉnh cầu 
Ngài dạy phương pháp an tâm. 


Tổ Đạt Ma trả lời: _ "Ông hãy đem tâm đến đây, ta sẽ an cho". 
Đức Nhị tổ thưa rằng: _ "Con tìm tâm không thể được". 


Tổ Đạt Ma dạy tiếp: _ "Ta đã an tâm cho ông rồi". Đức Nhị tổ liền tỏ 
ngộ. 


Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy: _"....Bổn lai vô nhứt vật ...." (từ xưa đến 
nay, không có một vật)****** 


Đây là những bằng chứng Phật và Tổ đều dạy cái bí quyết tu hành 
mau được thành Phật là "Vô niệm" (không vọng niệm). 


Bởi thế nên, cũng ở nơi Luận này, về đoạn trước đã nói:" ...Nếu lìa 
các vọng niệm thì đặng nhập chơn như..." 


(nhược ly ư niệm, danh vi đắc nhập). 
BÀI THỨ MƯỜI HAI 

CHƯƠNG THỨ BA 

PHẦN GIẢI THÍCH 


B. ĐỐI TRỊ CÁC CHẤP SAI LẦM 


MỤC LỤC 
B. Đối trị các chấp sai lầm 
Chấp sai lầm có 2 thứ: 


L Chấp ngã, có 5 thứ: 


1. Chấp Hư không là Chơn tánh của Như Lai 


2. Chấp Chơn như hay Niết bàn, chỉ là không không, chẳng có chỉ 
hết. 


3. Chấp Như Lai tạng có các hình tướng sai khác như Sắc và Tâm 
4. Chấp trong Như Lai tạng có đủ các sanh tử nhiễm ô 

5. Chấp chúng sanh có thỉ, chư Phật có chung tận. 

II. Chấp pháp: 

Chấp thật có vũ trụ, vạn hữu 

CHÁNH VĂN 


Tất cả các chấp sai lầm (tà chấp), đều do chấp ngã và chấp pháp mà 
sanh; nếu rời chấp ngã và chấp pháp thì không còn các chấp sai lầm. 


I. CHẤP NGÃ (chấp bản ngã thật có). 
Chúng phàm phu chấp ngã có 5 thứ: 


1. Chấp "Hư không là chơn tánh của Như Lai". _ Vì phá chấp của chúng 
sanh nên trong kinh Phật nói:" Pháp thân của Như Lai rốt ráo vắng 
lặng cũng như hư không". Chúng phàm phu nghe nói như thế, không 
hiểu, lại lầm chấp: "Hư không là chơn tánh của Như Lai'". 


Vì đối trị cái chấp sai lầm này, nên phải giải thích rằng: "Hư không là 
pháp hư đối, không có thật thể, do đối với sắc tướng mà thấy có hư 
không; nếu không có sắc tướng thì cũng không có tướng hư không. 
Nghĩa là từ hồi nào đến giờ, tất cả cảnh giới (sắc pháp) đều do vọng 
tâm biến hiện, không có pháp nào ngoài tâm; chúng sanh không biết, 
vọng chấp (biến kế chấp) là thật có. Nếu vọng tâm hết, thì các cảnh 
giới cũng không còn. Lúc bấy giờ chỉ còn chơn tâm hiện khắp tất cả. 
Đó là pháp thân quảng đại thuộc về tâm trí (tánh trí) của Như Lai 
không phải như hư không, không có tri giác. 


LƯỢC GIẢI 
Đối trị chấp tà là phá trừ các sự chấp nhứt sai lầm. Các sự chấp nhứt 
sai lầm đều do chấp ngã, chấp pháp mà sanh. Nếu phá trừ được chấp 


ngã, chấp pháp thì các chấp sai lầm không còn. 


Vì quan niệm thân tâm là thật, nên gọi là chấp ngã quan niệm vũ trụ 
vạn vật là thật, thì gọi là chấp pháp. 


Chúng sanh chấp pháp thân của Phật có hình tướng như thế này, 
hoặc như thế kia v.v....Vì muốn phá các chấp sai lầm ấy, nên Phật 
nói: "Pháp thân của Phật rốt ráo vắng lặng, cũng như hư không". 


Nghe trong kinh nói như vậy, chúng sanh trở lại chấp: "Hư không là 
pháp thân của Như Lai" vì phá cái chấp sai lầm này, nên Ngài Mã 
Minh giải thích rằng: "Hư không là cái không thật thể, do các sắc 
tướng mà thấy có hư 


không. Nếu không có sắc tướng thì cũng không có hư không. Cả sắc 
tướng và hư không đều do vọng tâm biến hiện; rồi chúng sanh lầm 
chấp là thật có. Nếu vọng tâm hết thì sắc tướng và hư không cũng 
không còn. Lúc bấy giờ bản thể chơn tâm hiện ra, rộng lớn bao la và 
trùm khắp tất cả. Đó là pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Đây thuộc 
về phần tâm trí, không phải như hư không, không có tri giác. 


CHÁNH VĂN 


2. Chấp "Chơn như hay Niết bàn, chỉ là không không, chằng có chỉ hết". _ 
Vì phá vọng chấp của chúng sanh, nên trong kinh Phật nói: "các pháp 
thế gian rốt ráo không có thật thể; cho đến các pháp xuất thế gian, 
như Chơn như hay Niết bàn rốt ráo, cũng không có thật thể; từ hồi 
nào đến giờ, nó không có các tướng". Chúng phàm phu nghe nói như 
vậy không hiểu, trở lại chấp: "Chơn như hay Niết bàn là không có chỉ 
hết". 


Vì đối trị sự chấp sai lầm này, nên phải giải thích rằng: "Chơn như 
hay Pháp thân của Phật, chẳng phải không có tự thể; nó sẵn có và 
đầy đủ vô lượng công đức'. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên phá quan niệm sai lầm, chấp "hư không là chơn tánh của 
Như Lai"; đoạn này phá quan niệm sai lầm, cho rằng "Chơn như hay 
Niết bàn là cảnh giới hư không ảo tưởng không có chỉ hết". 


Chúng sanh thường lầm tưởng:"Các pháp thật có". Vì phá trừ quan 
niệm sai lầm ấy, nên trong kinh Phật nói: 


"các pháp thế gian hư giả không thật, cho đến các pháp xuất thế gian 
như Chơn như, Bồ Đề, Niết bàn v.v...rốt ráo cũng không có thật thể, 
vì không có các hình tướng". Chúng phàm phu nghe nói như vậy 
không hiểu, trở lại chấp: "Chơn như hay Niết bàn v.v...là cảnh giới 
hư vô ảo tưởng, chẳng có chỉ hết". 


Để đối trị sự chấp sai lầm này, nên Ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích 


rằng: "Chơn như, Pháp thân hay Bồ Đề, Niết bàn không phải là cảnh 
giới ảo tưởng hư vô, không có gì cả, mà nó sẳn có đầy đủ vô lượng 
đức tánh, nhiều hơn số cát sông Hằng, như: thiện, thường, lạc, ngã, 
tịnh, giải thoát v.v.... 


CHÁNH VĂN 


3. Chấp "Như Lai tạng" có các hình tướng sai khác như Sắc và Tâm v.v... 
_ Nghe trong kinh Phật nói:"Như Lai tạng không tăng không giảm, sẵẳn 
đủ tất cả các công đức"; chúng phàm phu vì không hiểu nghiã này, 
nên trở lại chấp:" Như Lai tạng có đủ các hình tướng sai khác, như 
sắc và tâm v.v....". 


Để đối trị sự chấp sai lầm này, nên phải giải thích rằng: "Căn cứ về 
thể Chơn như thì không có các tướng sai khác; còn theo tướng nhiễm 
ô sanh diệt, thì có các hình tướng sai khác". 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này phá quan niệm sai lầm cho rằng: "Chơn" đồng với "Vọng". 


Nghe trong kinh Phật nói: "Như Lai tạng không tăng không giảm, sẵn 
có đủ tất cả đức tánh, chúng phàm phu không hiểu trở lại chấp: "Như 
Lai tạng cũng có các hình sắc sai khác". 


Để đối trị quan niệm sai lầm này, Ngài Mã Minh giải thích rằng: "Thể 
Chơn như” (Chơn như môn) thì thanh tịnh không có các hình tướng 
sai khác, còn về ":tướng sanh diệt" (Sanh diệt môn) thì đủ các hình 
tướng sai khác". 


CHÁNH VĂN 


4. Chấp "Trong Như Lai tạng thật có đủ các pháp sanh từ nhiễm ô". _ 
Nghe trong kinh Phật nói: "Các pháp sanh tử nhiễm ô của thế gian, 
đều do Như Lai tạng mà có, tất cả các pháp đều không rời Chơn 
như", chúng phàm phu không hiểu nghĩa này, lại chấp: "Chính trong 
bản thể Như Lai tạng, sẵn có tất cả các pháp sanh tử nhiễm ô của thế 
gian". 


Để đối trị cái chấp sai lầm này, nên giải thích rằng: "Từ vô thỉ tới giờ, 
trong Như Lai tạng, chỉ có các công đức thanh tịnh, nhiều hơn số cát 
sông Hằng. Các công đức này không lìa, không đoạn và cũng không 
khác với Chơn như; còn hằng hà sa số các pháp phiền não nhiễm ô 
kia, chỉ là hư vọng, vốn không có thật tánh. Bởi thế nên từ 


hồi nào đến giờ, trong Như Lai tạng chưa từng thật có các pháp 


nhiễm ô. Nếu trong bản thể Như Lai tạng (chơn) thật có các phiền 
não nhiễm ô, rồi hành giả phải diệt trừ các phiền não nhiễm ô, mới 
chứng được chơn như thanh tịnh, thì rất vô lý. 


LƯỢC GIẢI 


Chúng phàm phu nghe trong kinh Phật nói: "Các pháp sanh tử nhiễm 
ô đều do Như Lai tạng mà có, các pháp không rời chơn như ": rồi họ 
chấp "Trong Như Lai tạng hay chơn như, thật có sẳn các pháp sanh 
tử nhiễm ô". 


Để phá quan niệm sai lầm này, nên Ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích 
rằng: "Từ hồi nào đến giờ, trong Như Lai tạng (chơn) chỉ có hằng hà 
sa số đức tánh thanh tịnh, các đức tánh này không rời chơn như; còn 
pháp sanh tử nhiễm ô, vì là hư vọng, không có thật thể, nên từ hồi 
nào đến giờ, không có ở trong Như Lai tạng". 


Như Lai tạng hay chơn như, dụ như "tâm người đương thức tỉnh": 
sanh tử nhiễm ô, dụ như "giấc ngủ mà có chiêm bao". Đành rằng "cái 
ngủ chiêm bao" là nương nơi "tâm người thức tỉnh" mà có; song từ 
hồi nào đến giờ, trong "tâm người thức tỉnh" không bao giờ thật có 
chứa sẳn "cái ngủ chiêm bao". Bởi "cái ngủ chiêm bao" hư 


vọng không thật, nên khi thức giấc rồi thì nó tự mất. Cũng thế, các 
pháp sanh tử nhiễm ô, vì hư vọng không thật, nên khi giác ngộ rồi, 
nó không còn. 


Nếu quan niệm rằng: "trong Như Lai tạng thật sẵn có các phiền não 
nhiễm ô; hành giả phải diệt trừ hết các phiền não nhiễm ô, mới 
chứng được chơn như thanh tịnh", thì không phải. Cũng như nói " 
trong tâm người thức tỉnh, thật sẳn có "cái ngủ chiêm bao" phải diệt 
trừ hết "cái ngủ chiêm bao" rồi, mới được thức tỉnh": nói như thế 


rất là phi lý. 
Phải biết, các phiền não sanh tử, chỉ là cái mê vọng, không có thật 
thể. Phật đã dạy rằng: "Biết mình mê thì cái 


"mê" hết, cái "biết" đó không sanh mê trở lại" (Giác mê mê diệt, giác 
bất sanh mê). Cũng như người khi biết mình dại, thì không còn dại 
nữa. Lúc bấy giờ họ trở thành khôn; khi khôn rồi, thì cái "khôn" đó 

không sanh cái dại trở lại nữa. 


Nếu cái "dại" (mê) này thật có, thì khi biết khôn (giác) rồi, cái "dại" 
đó trốn núp ở đâu? Cũng như "cái ngủ chiêm bao" nếu thật có, thì khi 


tỉnh thức rồi nó phải còn. Nhưng vì nó không còn, nên biết "cái ngủ 
chiêm bao" (mê dại) này không thật có. 


Nếu nói "phải diệt trừ hết các pháp sanh tử nhiễm ô mới chứng được 
chơn như thanh tịnh" thì cũng như nói "phải phá trừ cho hết "cái ngủ 
chiêm bao" rồi, mới được sự thức tỉnh"; nói như thế, đều phi lý. 


Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ, trong Như Lai tạng hay Chơn như, 
không bao giờ thật có sanh tử nhiễm ô; cũng như trong "tâm người 


Z 


thức tỉnh", không bao giờ thật có "cái mê ngủ chiêm bao" vậy. 
CHÁNH VĂN 


5. Chấp: "Chúng sanh có thỉ, chư Phật có chung tận"._ Chúng phàm 
phu nghe trong kinh Phật nói: "Do Như Lai tạng mà có sanh tử, do 
Như Lai tạng mà đặng Niết bàn". Vì họ không hiểu nên chấp: "Chúng 
sanh hữu thỉ (có đầu tiên) và chư Phật chứng Niết bàn, sẽ có ngày 
chung tận, rồi trở lại làm chúng sanh". 


Để đối trị cái chấp sai lầm này, nên giải thích rằng: Như Lai tạng 
(Chơn như tại triền) và vô minh đều có từ vô thỈ (không có đầu tiên). 
Nếu nói chúng sanh (có sanh khởi đầu tiên) là kinh của ngoại đạo nói 
(kinh Đại hữu), không phải kinh Phật. 


Lại nữa, Như Lai tạng không có chung tận: chư Phật chứng Niết bàn 
là thể nhập (tương ưng) Như Lai tạng, nên cũng không có chung tận. 


LƯỢC GIẢI 


Chúng sanh nghe trong kinh Phật nói: "Do Như Lai tạng mà có sanh 
tử, do Như Lai tạng mà chứng Niết bàn"; rồi họ suy luận và chấp 
rằng: vì do Như Lai tạng mà có sanh tử (Vô minh, chúng sanh); như 
thế thì chúng sanh (sanh tử, vô minh) tất phải có sự bắt đầu sanh 
khởi; (hữu thÏ) và do Như Lai tạng mà chứng Niết bàn, vậy thì Niết 
bàn cũng có sự bắt đầu sanh khởi (hữu thỉ). Do đó người ta kết luận: 
Chúng sanh đã hữu thỉ nên cũng hữu chung, Niết bàn hữu thỈ nên 
cũng hữu chung. Bởi thế nên họ chấp chư Phật chứng Niết bàn rồi, 
có ngày cũng cùng tận, phải trở lại làm chúng sanh. 


Để đối trị với chấp sai lầm này, nên Ngài Mã Minh giải thích, đại ý 
nói "Chơn như và vô minh đồng thời có từ vô thỉ". Cũng như chất 
ngọt và chất chát đồng thời có trong trái hồng. Song hành giả khi 
chuyển phiền não trở lại Bồ Đề, chuyển sanh tử trở lại Niết bàn, thì 
lúc bấy giờ chúng sanh không còn (chung tận), mà chỉ còn Chơn như 


hay Phật. Cũng như khi trái hồng lớn chín, đổi hết chất chát chỉ còn 


chất ngọt. Khi trái hồng đã chín ngọt rồi, thì không bao giờ trở lại 
chát nữa. Cũng như khi đã thành Phật rồi, không bao giờ trở lại làm 
chúng sanh nữa. 


Vậy nên biết, vô minh (chúng sanh) vô thỉ mà hữu chung; Chơn như 
(Phật) vô thỉ và vô chung. 


Kinh Phật thì chép "Chúng sanh vô thỶ"; còn kinh Đại hữu của ngoại 
đạo lại chép "Chúng sanh hữu th". 


CHÁNH VĂN 
II. CHẤP PHÁP (chấp thật có vũ trụ vạn hữu). 


Đối với hàng Nhị thừa, vì độn căn chấp ngã, nên trong kinh Phật nói: 
"Chỉ có năm ấm sanh diệt, không có thật ngã". Nghe như thế, hạng 
này trở lại chấp: "Thật có năm ấm sanh diệt" (chấp thật pháp), nên 
họ rất sợ khổ 


sanh tử và cầu vui Niết bàn. 

Để đối trị cái chấp sai lầm này, nên phải giải thích rằng: "Tánh của 
năm ấm, từ hồi nào đến giờ, vốn là Niết bàn, không sanh và cũng 
không diệt". 

LƯỢC GIẢI 


Năm ấm thật sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Vì năm đám mây này che 
khuất vừng trăng chơn như, nên gọi là 


"Ấm" (che). 


Để phá trừ chấp ngã của hàng Nhị thừa độn căn, nên Phật nói: "chỉ 
có năm ấm sanh diệt, không có thậ ngã". 


Lúc bấy giờ hạng này không còn chấp ngã, mà trở lại chấp pháp; 
nghĩa là chấp thật có năm ấm, thật có khổ 


sanh tử và vui Niết bàn. Do đó, họ rất sợ sanh tử và thích thú vui ở 
mãi mơi cảnh Niết bàn. 


Để phá trừ cái chấp thật Pháp của Nhị thừa, nên Ngài Mã Minh Bồ 
Tát giải thích, đại ý nói: "Tướng của các pháp không thật, tánh nó là 
chơn như, là Niết bàn, xưa nay không sanh, nên cũng không diệt". Vì 
các pháp không thật có, nên Bồ Tát không sợ sanh tử và không yên 
vui ở mãi nơi Niết bàn". 


Nếu nói một cách đầy đủ, thì phải nói "vô ngã và vô pháp". Nhưng 
đây vì đối với hàng Nhị thừa, nên Phật chỉ mới nói "năm ấm vô 
thường", chớ chưa nói đến "sanh tử tức chơn thường". 


CHÁNH VĂN 


Lại nữa, nếu người rốt ráo xa lìa các vọng chấp, thì mới biết rõ các 
pháp Nhiễm tịnh đều do đối đãi nhau mà thôi, thật ra không có cái 
tướng gì có thể kêu gọi được. Bởi thế nên, từ hồi nào đến giờ, tất cả 
các pháp, không phải sắc, không phải tâm, không phải trí, không phải 
thức, không phải hữu, không phải vô, rốt ráo không có tướng gì có 
thể gọi được. Song, sở dĩ Phật có nói năng kêu gọi như thế này hoặc 
như thế kia, là vì đức Như Lai khôn khéo, phương tiện tạm dùng lời 
nói để dẫn dắt chúng sanh, mục đích là làm cho chúng sanh xa lìa các 
vọng niệm (ly niệm) trở về chơn như; nếu còn vọng niệm thì tâm 
phải sanh diệt, nên chẳng nhập được trí Phật (thật trí: chơn như) 


LƯỢC GIẢI 


Từ hồi nào đến giờ, tất cả các pháp, không phải sắc, không phải tâm, 
không phải trí, không phải thức v.v...chỉ vì chúng sanh vọng chấp 
phân biệt, so sánh (biến kế chấp) đối đãi với nhau mà thành thế này 
hoặc thế kia, như 


đối với hữu gọi là vô, đối với sắc gọi là tâm, đối với thức gọi là trí, 
đối với cao gọi là thấp, đối với lớn gọi là nhỏ, đối với tốt gọi là xấu 
v.v...Nếu chúng sanh rốt ráo xa lìa các vọng chấp thì thật không có 
một pháp gì có thể kêu gọi được. Lúc bấy giờ hành giả mới thấy rõ 
các pháp không thể kêu gọi (ly danh tự tướng), không thể nói năng 
luận bàn (ly ngôn thuyết tướng), hay suy nghĩ được (ly tâm duyên 
tướng). 


Chư Phật đã hoàn toàn xa lìa các vọng chấp, song còn gọi pháp khổ, 
pháp vui, nhiễm tịnh, sanh tử, Niết bàn v.v...là vì Phật phương tiện 
tạm đặt ra những danh từ kêu gọi như thế, mục đích là để dẫn dắt 

chúng sanh lìa các vọng niệm chấp trước, đặng nhập vào chơn như 
hay trí Phật. Khi chúng sanh đã nhập vào chơn như hay trí Phật rồi, 
lúc bấy giờ cũng không còn danh từ gì để kêu gọi được. 


Bài này nói về phần đối trị các chấp sai lầm rồi, đến bài thứ 13, sẽ 
nói về hành tướng phát tâm đến đạo. 


BÀI THỨ MƯỜI BA 


CHƯƠNG THỨ BA 


PHẦN GIẢI THÍCH 

C. PHÂN BIỆT HÀNH TƯỚNG PHÁT TÂM ĐẾN ĐẠO 
BA MÓN PHÁT TÂM 

MỤC LỤC 

C. Phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo (bài thứ nhứt) 
BA MÓN PHÁT TÂM 

I. Tín hoàn toàn mà phát tâm 

II Hiểu biết và làm mà phát tâm 

II. Chứng nhập chơn như mà phát tâm. 

1. Nói về Tín hoàn toàn mà phát tâm 

a. Ba món tâm trong vị Thập tín: 

1. Trực tâm, 2. Thâm tâm, 3.Đại bi tâm 

b. Bốn món phương tiện: 

1. Phương tiện căn bản 

2. Phương tiện ngăn ngừa các tội ác. 

3. Phương tiện làm phát sanh các việc lành 
4. Phương tiện Đại nguyện và Bình đẳng. 
c. Tám tướng thành đạo: 

1. Giáng sanh 2. Nhập thai 

3. Ở trong thai 4. Sanh ra 

5. Xuất gia 6. Thành đạo 

7. Thuyết pháp 8. Nhập Niết bàn 

CHÁNH VĂN 


Chữ "Đạo" nói ở đây là chỉ cho đạo quả của chư Phật đã chứng ngộ 
và cũng là cái chỗ của tất cả các vị Bồ Tát phát tâm tu hành để 


hướng về. 


Sự phát tâm, lược có 3 món: 1. Tín hoàn toàn (Tín thành tựu) mà 
phát tâm, 2. Hiểu và tu (giải, hạnh) mà phát tâm, 3. Chứng nhập 
chơn như mà phát tâm. 


LƯỢC GIẢI 


Luận này có năm chương, trong chương thứ ba, có ba phần: phần 
đầu giải thích về pháp Đại thừa; phần thứ hai, Ngài Mã Minh đả 
thông những chấp sai lầm. Sau khi được rữa sạch các chấp sai lầm 
rồi, hành giả mới phát tâm tu về pháp Đại thừa. Vì thế nên tiếp đến 
phần thứ ba, Ngài Mã Minh phân biệt hành tướng phát tâm tu về đạo 
quả Đại thừa. 


Đạo quả Đại thừa là nơi chư Phật đã chứng, mà cũng là chỗ các vị Bồ 
Tát đang hướng về đó. 


Sự phát tâm tu về đạo quả Đại thừa, lược chia có ba hạng, từ cạn 
đến sâu: 1. Mãn địa vị Thập tín (Tín hoàn toàn) phát tâm; 


2. Địa vị Tam hiền (Giải: Hiểu, Hành: tu) phát tâm; 
3. Địa vị Thập thánh đã chứng nhập chơn như phát tâm. 


Chữ "Phát tâm" có hai nghĩa: 1. Lập chí cao rộng, 2. Phát triển tâm 
tánh, hay phát minh tâm tánh. 


CHÁNH VĂN 
I. Tín hoàn toàn (thành tựu) mà phát tâm 


Hỏi: _ Phải là người thế nào và nhờ tu hạnh gì để thành tựu vị Thập 
tín, mới phát tâm được? 


Đáp: _ Những chúng sanh bất định (không nhất định chánh hay tà), 
nhờ sức căn lành huân tập đời trước, làm cho họ tin nhơn quả, nên 
nhàm khổ sanh tử, phát tâm tu thập thiện, để cầu đạo vô thượng Bồ 
Tát. Nhờ được đích thân hầu hạ, cúng dường chư Phật và tu hành 
trải qua muôn kiếp, nên họ mới đặng thành tựu tím tâm. Do nhơn 
duyên đó nên được gặp Phật, Bồ Tát dạy mà họ phát tâm; hoặc vì 
lòng Đại bi, mà họ tự phát tâm; hoặc vì thấy chánh pháp sắp diệt mà 
muốn duy trì nên họ tự phát tâm. 


Những người như thế, được vào hàng chánh định, trọn không thối 
chuyển. Vì họ đã hiệp với "Chánh nhơn Phật tánh", nên họ được gọi 


là "giòng giống của Như Lai". 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về Tín thành tựu phát tâm._Từ Sơ tín cho đến Thập tín 

thì tín tâm mới hoàn toàn viên mãn nên gọi là "Tín thành tựu". Do tín 
tâm vững chắc, lập chí nguyện cầu quả Phật vô thượng và phát minh 
tâm tánh, nên gọi là "Tín thành tựu phát tâm". 


Hỏi:_ Hạng người nào, tu hạnh gì, mới đặng hoàn toàn viên mãn vị 
Thập tín, và làm sao phát tâm? 


Đáp:_ Những người bất định chánh tà, hay căn trí chưa nghiêng ngã 

bên nào (Đại thừa hay Tiểu thừa) nếu gặp Tiểu thừa giáo hoá thì họ 
thành thỉnh văn, Duyên giác, nếu gặp Đại thừa giáo hoá thì họ thành 
Bồ Tát hay Phật. 


Những người ấy, do nhiều đời có trồng căn lành và bên trong nhờ 
tánh Phật của họ thúc dục, bên ngoài nhờ 


chánh pháp huân vào, làm cho họ tin đạo lý nhơn quả, rồi nhàm cảnh 
trần gian là bể khổ sanh tử, nên phát tâm tu hành cầu đạo giải thoát 
Niết bàn. 


Phát tâm tu hành, phụng sự chánh pháp, hầu hạ Thiện hữu tri thức 
và cúng dường chư Phật, làm những việc như 


thế, trải qua một vạn kiếp, hành giả mới viên mãn địa vị Thập tín. 


Khi tín tâm đã viên mãn thành tựu rồi, hoặc găp Phật hay Bồ Tát dạy 
họ phát tâm hoặc do lòng Đại bi thúc dục làm cho họ phát tâm, hoặc 
thấy chánh pháp suy đồi, muốn duy trì chánh pháp nên họ phát tâm. 


Những người được viên mãn vị Thập tín và phát tâm như thế, là đã 
hiệp với "Chánh nhơn Phật tánh" vào hàng 


"Chánh định", không còn bất định hay thối chuyển nữa, nên họ cũng 
được gọi là "giòng giống của Như Lai". 


CHÁNH VĂN 


Có những chúng sanh, từ hồi nào đến giờ, căn lành mồng ít, phiền 
não sâu dày, tuy cũng gặp Phật cúng dường, song chỉ cầu phước báo 
cõi nhơn thiên, hoặc tu theo Nhị thừa, hoặc họ có cầu pháp Đại thừa, 
nhưng căn tánh chẳng quyết định, tấn thối không chừng; hoặc họ 
cúng dường chư Phật, mà chưa đầy một vạn kiếp. Những hạng 


người này cũng gặp nhơn duyên lành để phát tâm (như thấy sắc 
tướng của chư Phật mà phát tâm, hoặc nhơn cúng dường chư tăng 
mà phát tâm, hoặc nhơn gặp hàng Nhị thừa dạy bảo mà họ phát tâm, 
hoặc học với thầy bạn mà họ phát tâm). Nhưng các loại phát tâm 
này, đều chẳng nhứt định, nếu gặp hoàn cảnh xấu ngược, thì họ 


thối tâm, hoặc đoạ vào Nhị thừa. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn trên nói những người tín tâm đã thành tựu, và phát tâm như 
vậy, thì được vào hàng chánh định, quyết không thối chuyển, vì họ 
tu đã được một vạn kiếp. 

Đoạn này nói, những người phát tâm sau đây, vì tu chưa đầy một vạn 
kiếp, tín tâm chưa thành tựu, hoặc còn thối chuyển, nên chưa được 
vào hàng Chánh định. Họ cũng gặp duyên lành để phát tâm, hoặc 
thấy tướng hảo của Phật mà phát tâm, hoặc nhơn cúng dường chư 
Tăng mà phát tâm, hoặc gặp Nhị thừa giáo hoá phát tâm v.v...Nhưng 
vì căn lành mồng ít, phiền não sâu dày, tuy gặp phật phát tu hành, 
song chỉ cầu phước báo thiên nhơn, hoặc tu theo Nhị thừa, và nếu 
gặp Đại thừa thì tâm họ cũng không quyết định, nên khi bị nghịch 
cảnh, họ 

thối tâm hoặc tu theo Tiểu thừa tiêu cực. 

a. BA MÓN TÂM TRONG VỊ THẬP TÍN 

CHÁNH VĂN 

Tóm lại, khi tín tâm đã thành tựu thì phát ba món tâm như sau: 

1. Trực tâm, nghĩa là tâm trực niệm chơn như 

2. Thâm tâm, nghĩa là tâm ưa làm các việc lành 

3. Đại bi tâm, nghĩa là tâm muốn cứu khổ các chúng sanh. 


LƯỢC GIẢI 


Hành giả tu hành phải trải qua một vạn kiếp mới được thành tựu tín 
tâm. Lúc bấy giờ hành giả phát ra vô số 


tâm, nhưng tóm lại có ba thứ: 


1. Trực tâm, quán thẳng Chơn như pháp tánh 


2. Thâm tâm, nguyện làm các việc lành 
3. Đại bi tâm, thệ độ tất cả chúng sanh. 


Quán chơn như là căn bản của hai hạnh: Tự lợi và lợi tha. Vì quán 
trong bản thể chơn như có đủ vô lượng công đức, cho nên hành giả 
ưa tu các pháp lành, để hiệp với tánh chơn như của mình. Hành giả 
tu hành, khi nào thâm nhập đến chỗ không còn thấy tướng tu nữa, 
gọi đó là "Thâm tâm'. 


Vì quán mình và tất cả chúng sanh đồng bản thể chơn như, nên 
chúng sanh đau khổ tức là mình đau khổ, chúng sanh còn trần luân 
thì mình chưa được giải thoát an vui nơi cảnh Niết bàn. Vì thế mà 
hành giả phát tâm Đại bi cứu khổ tất cả chúng sanh. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Chơn như đã là một thể, tại sao không bảo hành giả trực niệm 
chơn như, mà lại còn tạm dùng các phương tiện, tu các pháp lành? 


Đáp: _ Thí như ngọc ma ni thể chất tuy sáng suốt trong sạch, nhưng 
còn bị lẫn lộn trong khoáng nhơ bẩn. Nếu người chỉ nghĩ đến tánh 
chất trong suốt của ngọc, mà không dùng các phương tiện giữa mài 
v.v...thì quyết định không thể đặng chất ngọc ma nỉ thuần tịnh. 


Cũng thế, chúng sanh tuy sẵn có chất chơn như thanh tịnh, song còn 
bị vô lượng phiền não làm nhiễm ô. Nếu hành giả chỉ niệm chơn 
như, mà không dùng phương tiện tu các pháp lành, thì cũng không 
thể đặng chất chơn như thuần tịnh. 


Vì các phiền não nhiễm ô vô lượng, nên hành giả phải tu vô lượng 
hạnh lành để đối trị. Nếu hành giả tu các pháp lành, thì tự nhiên 
thuận về với tánh chơn như của mình. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này giải đáp sự thắc mắc của độc giả. 

Hỏi:_ Chúng sanh đã sẳn có chất chơn như thanh tịnh, tại sao người 
tu hành không niệm thẳng chơn như, mà lại còn dùng vô số phương 


tiện để dẹp trừ phiền não nhiễm ô và tu các pháp lành làm gì? 


Đáp:_ Chúng sanh tuy sẵn các chất chơn như thanh tịnh, song còn bị 
vô lượng phiền não làm nhiễm ô; cũng như 


ngọc ma ni, tuy chất nó sáng suốt trong sạch, nhưng còn bị lẫn lộn 


trong khoán nhơ bẩn. Nếu hành giả trực chỉ 


quán chơn như, mà không dùng các phương tiện để trừ phiền não và 
tu các pháp lành, thì chất chơn như thuần tịnh không bao giờ thật 
hiện được. Cũng như người chỉ nghĩ đến chất ngọc trong suốt, mà 
không dùng đến các phương tiện như lọc khoáng, giữa mài v.v...thì 
quyết định cũng không bao giờ thành ngọc mỹ quan được (ngọc bất 
trác, bất thành khí). 


Chúng sanh có vô lượng bịnh phiền não, nên Phật cũng có vô lượng 
thuốc phương tiện để trị. Nếu muốn hết các bịnh phiền não, trở 
thành người lành mạnh (Bồ Đề, Niết bàn), tất nhiên hành giả phải 
uống thuốc phương tiện của Phật. Người diệt trừ phiền não tu các 
pháp lành là đi ngược dòng trần lao, thuận theo tánh chơn như. Bởi 
thế 


nên hành giả phải phát minh ba tâm (Trực tâm, Thâm tâm và Đại bi 
tâm) và thật hành bốn phương tiện sau này. 


b. BỐN MÓN PHƯƠNG TIỆN 
CHÁNH VĂN 
Các phương tiện lược có bốn món: 


1. Phương tiện căn bằn: Quán tất cả các pháp, tánh vốn vô sanh 
(không) để lìa các vọng chấp, và nhờ thế mà không mắc vòng sanh 
tử; quán các pháp do nhơn duyên hoà hiệp, nên nghiệp quả chẳng 
mất (có) để khởi tâm đại bi, tu các hạnh lành, cảm hoá chúng sanh, 
và nhờ thế nên không trụ Niết bàn. 


Tóm lại, vì tuỳ thuận theo tánh vô trụ của chơn như, nên không dính 
mắc sanh tử và không an trụ Niết bàn. 


LƯỢC GIẢI 


Trong bốn phương tiện tu hành để nhập chơn như, thì món phương 
tiện này là căn bản. 

Chúng sanh, vọng chấp các pháp thật có, nên tạo ra các nghiệp; rồi bị 
nghiệp lực kéo dẫn, phải chịu sanh tử 

luân hồi. Nay hành giả quán "các pháp hư giả, không thật", nên 
không vọng chấp và không tạo nghiệp; vì nghiệp không tạo, nên 
không bị sanh tử luân hồi. 


Song, nếu hành giả chỉ một bề quán "Không" như thế, sợ e mắc vào 
bịnh "chấp không", rồi chẳng cần tu hành và hoá độ chúng sanh; như 
hàng Thinh văn chấp không, ưa vắng lặng (trầm không thú tịch) 
thích thú cảnh vưi Niết bàn của Tiểu thừa. 


Bởi thế, hành giả phải quán "do nhơn duyên hoà hiệp, nên các pháp 
chẳng phải không và nghiệp quả chẳng mất", để khởi tâm Đại bi, tu 
các hạnh lành giáo hoá chúng sanh. Nhờ quán như thế, nên hành giả 
không còn 


"chấp không" và say mê cảnh Niết bàn của Tiểu thừa nữa. 


Vì không vướng mắc sanh tử, nên về phần tư lợi hành giả được 
thành tựu. Và vì không vướng mắc Niết bàn của Tiểu thừa, nên hành 
giả độ thoát tất cả chúng sanh, hoàn thành hạnh lợi tha. 


Không mắc sanh tử, không trụ Niết bàn là thuận theo đức tánh vô trụ 
của chơn tâm; như thế gọi là "Trực tâm". 


Trực tâm là phương tiện căn bản của các hạnh, tự giác và giác tha. 
Khế kinh chép: "Tâm thắng (không mắc hai bên) là Đạo tàng" (trực 
tâm thị Đạo tàng). 


CHÁNH VĂN 


2. phương tiện ngăn ngừa các việc ác: Biết xấu hổ, ăn năn, chừa lỗi, 
ngăn ngừa tất cả điều ác không cho phát sanh và tăng trưởng. Hành 
giả phải làm như thế để tuỳ thuận theo đức tánh thanh tịnh của chơn 
như. 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói về phương tiện thứ hai là "không làm việc ác". Người 
biết xấu xa hổ thẹn thì không làm các điều tội lỗi; biết ăn năn hối 
hận những tôi đã làm, thì tội lỗi ấy không tăng trưởng nữa. Bởi thế 
nên "hổ thẹn" là yếu tố 


ngăn chận việc ác phát sanh; còn "ăn năn hối hận" là yếu tố làm cho 
tội lỗi đã sanh, không tăng trưởng nữa. 


Đoạn văn trước nói 3 tâm: 1. Trực tâm, 2. Thâm tâm, 3. Đại bỉ tâm. 
Đoạn này nói phương tiện thứ hai, thuộc về 


Thâm tâm, tức là ưa làm các việc lành. Lành có hai thứ: 1. Bỏ dữ (chỉ 
thiện) gọi là lành; 2. Làm lành (tác thiện) cũng gọi là lành. 


Món phương tiện thứ hai này thuộc về loại "lành bỏ đữ"; món 
phương tiện thứ ba sau này, thuộc về loại "lành làm lành". Hai loại 
lành này đều thuộc về Thâm tâm cả. 


Tóm lại, vì tuỳ thuận theo đức tánh thanh tịnh của Tâm chơn như, 
nên hành giả phải xa lìa các tội lỗi. 


CHÁNH VĂN 


3. Phương tiện làm cho phát sanh hoặc nuôi lớn căn lành: Siêng năng lễ 
bái và cúng dường Tam bảo, tuỳ hỈ việc lành, tán thán công đức và 
thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân. Do tâm kính mên Tam bảo rất 
thuần hậu, làm cho đức tin được thêm lớn nên hành giả mới dốc chí 
cầu đạo vô thượng. Lại nhờ sức gia hộ của Tam bảo, nên các nghiệp 
chướng được tiêu trừ và căn lành không thối chuyển. Vì tuỳ thuận 
theo đức tánh "vô chướng ngại" của chơn như, nên hành giả phải xa 
la các si mê chướng ngại. 


LƯỢC GIẢI 


Phương tiện thứ ba này là "làm các việc lành", tức là loại "lành tác 
thiện" (làm lành). Loại lành này cũng nương nơi thâm tâm mà khởi. 
Hành giả làm cho phát sanh những việc lành chưa sanh, và nuôi lớn 
những việc lành đang có. Siêng năng tu hành và cúng dường Tam bảo 
v.v...là trồng căn lành; còn kính mến Tam bảo v.v...là nuôi lớn đức 
tin. Hành giả lại nhờ thần lực của Tam bảo gia hộ, nên tiêu trừ được 
các nghiệp chướng và làm cho đức tin được vững chắc. 


Lễ bái thì xa la được cái bịnh ngã mạn, tán thán thì xa lìa được cái 
bịnh huỷ báng, tuỳ hỷ thì xa la được cái bịnh tật đố v.v... 


Tóm lại, vì tuỳ thuận theo đức tánh sáng suốt vô ngại của Tâm chơn 
như, nên hành giả phải xa lìa các si mê chướng ngại. 


CHÁNH VĂN 


4. Phương tiện đại nguyện và bình đằng: Hành giả vì tuỳ thuận tánh 
không đoạn tuyệt của chơn như và bình đẳng không hai, chẳng phân 
bỉ thử, rốt ráo vắng lặng, rộng lớn phổ biến của chơn như. Nên hành 
giả phát đại nguyện, cùng tận đời vị lai, hoá độ tất cả chúng sanh, 
đều được rốt ráo chứng vô dư Niết bàn, không còn sót một chúng 
sanh nào. 


LƯỢC GIẢI 


Phương tiện thứ tư là "cứu khổ các chúng sanh". Món phương tiện 


này do tâm đại bi phát sanh. 


Hành giả tuỳ thuận theo các đức tánh: bất tuyệt, rộng lớn, bình đẳng, 
cứu cánh tịch diệt của Tâm chơn như, nên lập lời thệ nguyện rộng 
lớn, hoá độ hết thầy chúng sanh, đều được cứu cánh Niết bàn, không 
hạn định thời gian và không bao giờ dừng nghỉ. 


Tóm lại, Bồ Tát tuỳ thuận theo các đức tánh tốt của tâm chơn như 
mà tu các hạnh lành, dẹp trừ các cấu nhiễm, để trở về Tâm chơn 
như. 


c. TÁM TƯỚNG THÀNH ĐẠO 
CHÁNH VĂN 


Bồ Tát nhờ phát tâm này, nên được thấy Pháp thân một phần nào. Do 
thấy được Pháp thân nên Bồ Tát tuỳ theo nguyện lực của mình, mà 
hiện ra tám tướng sau đây, để làm lợi ích cho chúng sanh: 1. Từ cung 
trời Đâu suất giáng sanh 


2. Nhập thai 3. Ở trong thai 
4. Sanh ra 5. Xuất gia 


6. Thành Đạo 7. Thuyết pháp 


8. Nhập Niết bàn 


Song các vị Bồ Tát này, chưa chứng pháp thân, vì còn các nghiệp hữu 
lậu từ quá khứ vô lượng kiếp đến nay, chưa có thể đoạn trừ được. VỊ 
Bồ Tát do sức đại nguyện tự tại mà thọ sanh; tuy không phải bị 
nghiệp lực kéo dẫn, song vẫn còn khổ vi tế. Trong Khế kinh, Phật 
nói: "Có vị Bồ Tát thối tâm bị đoạ vào ác thú". Nói như vậy, là để cho 
những vị sơ tâm (chưa phải chính thức Bồ Tát) còn giải đãi trên 
đường tu hành, lo sợ, mà phát tâm dõng mãnh tiến tu, chứ không 
phải thật thối đoạ. 


Lại nữa, các vị Bồ Tát này, từ khi phát tâm về sau, mặc dù nghe nói 
phải trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ 


kiếp (vô số kiếp), siêng năng tu hành khổ hạnh, mới chứng được Niết 
bàn; nhưng cũng không nhu nhược và lo sợ đoạ vào Nhị thừa, vì họ 
đã hiểu chắc vả tin rằng: Tất cả các pháp từ hồi nào đến giờ, tánh nó 
vốn là Niết bàn. 


LƯỢC GIẢI 


Bồ Tát khi đã viên mãn Thập tín, phát ba món tâm trên rồi (Trực tâm, 
Thâm tâm và Đại bi tâm) thì vào Thập trụ, thấy được Pháp thân 
thanh tịnh, nên có thể thị hiện tám tướng cao cả, để làm lợi ích cho 
các chúng sanh, mà tâm không nhu nhược và sợ thối đoạ; bởi vì các 
vị Bồ Tát này đã biết các pháp từ xưa đến nay vốn là Niết bàn. 

Các vị Bồ Tát Thập trụ này, vì các nghiệp hữu lậu chưa hết, nên sanh 
ở đâu, cũng còn khổ vi tế về "phần đoạn sanh tử". Nhưng sự thọ sanh 
cùa các Ngài là do đại nguyện để hoá độ chúng sanh, chứ không phải 
bị nghiệp lực kéo dẫn mà thọ sanh. 


Lại nữa, các vị Bồ Tát này không bao giờ đoạ vào ác thú, thối thất Bồ 
Đề. Nhưng trong kinh Bổn nghiệp Phật nói: 


"các vị Bồ Tát từ Thất trụ về trước còn thối đoạ, nếu từ một kiếp đến 
mười kiếp không gặp Thiện hữu tri thức". 


Phật nói như vậy là để khủng bố các vị Sơ tâm Bồ Tát còn giãi đãi 
trong sự tu hành. 


BÀI THỨ MƯỜI BỐN 
CHƯƠNG THỨ BA 
PHẦN GIẢI THÍCH 


C. PHÂN BIỆT HÀNH TƯỚNG PHÁT TÂM ĐẾN ĐẠO (tiếp theo và 
hết) 


MỤC LỤC 

C. Phân biệt hành tướng phát tâm đến Đạo (bài thứ 2) 
Ba món phát tâm (tiếp theo và hết) 

II. Nói về hiểu biết và làm mà phát tâm 


Bồ Tát biết tâm mình (Phật tánh) không có Lục tệ nên tu pháp lục độ. 


Lục độ Lục tệ 
1. Bố thí để trừ tham lam bỏn xẻn 
2. Trì giới nhiễm ô 


3. Nhẫn nhục Sân hận 


4. Tỉnh tấn Giãi đãi 

5. Thiền định Tán loạn 

6. Trí huệ Sĩ mê 

II. Nói về chứng nhập chơn như mà phát tâm 


Bồ Tát sau khi nhập chơn như, rồi khởi diệu dụng độ sanh, và có 3 
tướng vi tế: 1. "Chơn tâm" tức là Thật trí 


2. "Phương tiện tâm" tức là Quyền trí 

3. "Nghiệp thức tâm" tức là DỊ thục thức 
II. NÓI VỀ HIỂU BIẾT VÀ LÀM 

(Hạnh, hướng) mà phát tâm 

CHÁNH VĂN 


Phải biết, lối phát tâm này (biết và làm) có phần thắng hơn lối phát 
tâm trước (Tín phát tâm). Bồ Tát bắt đầu từ 


Chánh tín (Thập tín) đến đây (Hạnh và Hướng), trải qua gầm mãn 
một vô số kiếp thứ nhứt, nên đối với Chơn như, các vị này hiện đã 
hiểu ngộ rất thâm thuý và sự tu hành không còn chấp tướng nữa. 


Bồ Tát biết tánh Phật của mình (tâm minh) không có tham lam bỏn 
xến, nên tuỳ thuận theo tánh Phật tu hạnh Bố thí Ba la mật (Bố thí 
rốt ráo). Bồ Tát biết tánh Phật của mình không nhiễm ô, xa lìa các tội 
lỗi ngũ dục, nên tuỳ thuận theo tánh Phật, tu pháp trì giới Ba la mật. 
Bồ Tát biết tánh Phật của mình không khổ não, xa lìa các sân hận, 
nên thuận theo tánh Phật, tu pháp Nhẫn nhục Ba la mật. Bồ Tát biết 
tánh Phật của mình không có tướng thân tâm, xa lìa việc giải đãi, nên 
tuỳ thuận theo tánh Phật, tu Tinh tấn Ba la mật. Bồ Tát biết tánh 
Phật của mình thường định, không có tan loạn, nên tuỳ thuận theo 
tánh Phật, tu pháp Thiền định Ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của 
mình sáng suốt, không có vô minh, nên tuỳ thuận theo tánh Phật, tu 
Trí huệ Ba la mật. 


LƯỢC GIẢI 


Trong phần "Phân biệt hành tướng phát tâm đến Đạo", có chia ra ba 
hạng: 1. Tín phát tâm, tức là viên mãn địa vị Thập tín mà phát tâm. 


2. Biết và làm phát tâm, tức là ở địa vị Tam hiền (Trụ, Hạnh, Hướng) 
mà phát tâm. 


3. Chứng nhập chơn như phát tâm, tức là ở hàng Thập địa Bồ Tát mà 
phát tâm. 


Đoạn này nói về hàng Tam hiền phát tâm. 


Hành giả từ khi phát tâm tu hành, cho đến mãn địa vị Tam hiền, đây 
là đợt thứ nhất, phải trải qua một "vô số 


kiếp". Sau khi mãn Tam hiền lên đến Thất địa, hành giả phải trải qua 
một "vô số kiếp" về đợt thứ hai. Từ Bát địa trở lên quả vị Phật, hành 
giả phải trải qua một "vô số kiếp" nữa, về đợt thứ ba. 


Hành giả phải trải qua ba vô số kiếp như vậy, và trường kỳ kháng 
chiến với giặc phiền não nội tâm, bao giờ hoàn toàn thắng trận mới 
được thành Phật. Trong vô số kiếp thứ nhứt, hành giả bị bại trận 
nhiều mà thắng ít. Đến vô số kiếp thứ hai, là giai đoạn giằng co, 
hành giả năm ăn năm thua. Bước qua vô số kiếp thứ ba thì hành giả 
thắng nhiều thua ít. 


Vì hạng thứ hai là "Hiểu vá Làm mà phát tâm" trước. Từ địa vị Thập 
tín đến địa vị Tam hiền, vì hành giả tu hành trải qua gần mãn một vô 
số kiếp, nên ngộ được chơn tâm; nhưng chưa chứng nhập. Tuy 
nhiên, về việc tu hành, hành giả đã cởi mở rất nhiều những sự nặng 
nề về phần tu hữu hướng (chấp danh, trước tướng) và bắt đầu về 


vô tướng, để nhập chơn tâm thanh tịnh. 


Bồ Tát biết chơn tâm mình từ bi, hỳ xả, không có tham lam bỏn xẻn, 
nên tu pháp bố thí Ba la mật, để trừ tâm bỏn xền (tu tâm) và nuôi 
dưỡng tánh từ bi hỷ xả (dưỡng tánh) để trở lại hiệp với chơn tâm 
của mình. 


Bồ Tát biết chơn tâm mình thanh tịnh, không có các nhiễm ô tội lỗi, 

nên tu pháp trì giới Ba la mật, để trừ tâm nhiễm ô tội lỗi (tu tâm) và 
nuôi dưỡng đức tánh thanh tịnh (dưỡng tánh) để hợp với chơn tâm 

của mình. 


Bồ Tát biết chơn tâm mình không có sân hận, nên tu pháp Nhẫn nhục 
Ba la mật, để đối trị tâm sân hận (tu tâm) và nuôi lớn đức tánh vô 
sân (dưỡng tánh) để hợp với chơn tâm. 


Bồ Tát biết chơn tâm mình không phiền não giải đãi, nên tu pháp 
Tinh tấn Ba la mật, để trừ tâm giải đãi (tu tâm) và nuôi dưỡng đức 


tánh siêng năng (dưỡng tánh) để hợp với chơn tâm. 


Bồ Tát biết chơn tâm mình thường định, không tán loạn, nên tu pháp 
Thiền định Ba la mật, để trừ tâm tán loạn (tu tâm) và nuôi dưỡng 
tánh tịch tịnh (dưỡng tánh) để hợp với chơn tâm. 


Bồ Tát biết chơn tâm mình sáng suốt, không có si mê, nên tu pháp Trí 
huệ Ba la mật, để trừ tâm si mê (tu tâm) và nuôi dưỡng trí huệ 
(dưỡng tánh) để hợp với chơn tâm của mình. 


Tóm lại, Bồ Tát biết tâm mình không có các điều xấu tệ, như tham 
lam bỏn xẻn, phá giới nhiễm ô, nóng nảy sân hận, biếng nhác trễ nãi, 
tán loạn và sỉ mê v.v...mà trái lại, có đủ các đức tánh tốt, như từ bị, 
hỷ xả, thanh tịnh, không sân si, tỉnh tấn, thường định và trí huệ 
v.v...nên tu pháp Lục độ, để diệt trừ Lục tệ, nuôi lớn các đức tánh tốt 
ở nơi tâm mình. Khi các đức tánh tốt (tánh Phật) được hoàn toàn 
viên mãn, thì Bồ Tát sẽ thành Phật. 


GIẢI DANH TỪ 


Chữ "Ba la mật", Tàu dịch là "Đáo bỉ ngạn" nghĩa là đến bờ bên kia, 
tức là bờ Giác. Song chữ "ba la mật" này cũng có nghĩa là "rốt ráo 
cùng tận". Như nói "Bố thí ba la mật", nghĩa là bố thí đến cùng tận. 
Chúng phàm phu khi bố thí, còn chấp Ta là người năng thí (làm ơn). 
Kia là kẻ thọ thí (chịu ơn); vì còn dính mắc nơi tướng, chấp có nhơn 
có ngã, nên bố thí mà không được ba la mật. Trái lại, Bồ Tát khi bố 
thí, hợp với chơn tâm thanh tịnh, không thấy có nhơn có ngã: ta đây 
là người làm ơn (năng thí). Kia là kể thọ ơn (được thí). Nọ là vật bị 
thí...Vì không dính mắc nơi tướng nên gọi là "Bố thí ba la mật". Năm 
món "ba la mật" sau, ý nghĩa cũng như thế. 


II. Chứng nhập chơn như mà phát tâm 
CHÁNH VĂN 


Bồ Tát từ Sơ địa cho đến Đẳng giác, đã chứng được Chơn như, cũng 
gọi là Chứng pháp thân. 


Các vị Bồ Tát khi đã chứng nhập Chơn như thì từ trên tâm Chơn như 
này, khởi ra đại dụng: như trong nhứt niệm mà có thể đi hết cả mười 
phương thế giới, cúng dường chư Phật, thỉnh Phật chuyển pháp luân 
và mở đường dẫn dắt, làm lợi ích cho các chúng sanh, mà không cần 
đến ngôn ngữ. Hoặc vì để độ những chúng sanh căn tánh thấp kém, 
lo sợ phải trải qua nhiếu kiếp tu hành mới thành đạo, nên Bồ Tát thị 
hiện mau thành quả Phật. Hoặc vì để độ những chúng sanh biếng 
nhác trễ nãi, nên Bồ Tát nói: "ta tu hành trải qua vô lượng a tăng kỳ 


kiếp mới được thành Phật". Các vị Bồ Tát mặc dù thị hiện ra vô số 
phương tiện như vậy, không thể nghĩ bàn được, song thật ra các vị 
này trình độ như nhau, và đều trải qua vô số kiếp tu hành, không có 
kể mau, người chậm, vị này hơn, vị kia kém. Các vị Bồ Tát tuỳ theo 
mỗi quốc độ, và trình độ thấy nghe, căn tánh sai khác, dục vọng 
không đồng của mỗi chúng sanh mà thị hiện ra nhiều hạnh (Bồ Tát 
đa hạnh), phương tiện độ sanh không giống nhau. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói "Chứng nhập chơn như mà phát tâm", tức là Bồ Tát 
chứng được thể chơn như, rồi phát ra đại dụng của chơn như. 


Các vị Bồ Tát từ Sơ đại đến Đẳng giác, đã chứng được chơn như, 
cũng gọi là chứng pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Rồi từ nơi thể 
chơn như này phát khởi ra diệu dụng không thể nghĩ bàn, như trong 
nhứt niệm Bồ Tát có thể đi hết cả mười phương thế giới, cúng đường 
chư Phật, hoặc thỉnh Phật chuyển pháp luân. Và cũng từ nơi diệu 
dụng của chơn như, mà Bồ Tát giáo hoá làm lợi ích cho chúng sanh, 
hoặc không dùng đến văn tự ngữ ngôn. 


Có vị Bồ Tát vì muốn khuyến khích những chúng sanh thấp kém, lo 
sợ cho mình không thể đeo đuổi trải qua nhiều kiếp trường kỳ tu tập, 
nên thị hiện tu mau thành Phật, để cho chúng sanh ấy khỏi lo sợ; như 
nàng Long nữ 


trong Pháp hoa, ngài Quảng ngạch trong kinh Niết bàn, ông Thiện tài 
trong kinh Hoa nghiêm. 


Và có vị Bồ Tát, vì những chúng sanh giải đãi bê tha sự tu hành, nên 
thị hiện trải qua ba vô số kiếp tu hành, mới được thành Phật, để cho 
chúng sanh ấy, thấy con đường còn dài, phải siêng năng tu hành; như 
đức Thích Ca, trải qua ba vô số kiếp mới thành đạo. 


Bồ Tát, tuỳ theo mỗi quốc độ khác nhau, trình độ thấy nghe của 
chúng sanh không đồng, mà thị hiện ra rất nhiều phương tiện, không 
thể nghĩ bàn. Bởi thế nên gọi "Bồ Tát đa hạnh". 

Nhưng sự thật, về trình độ của các vị Bồ Tát thì đồng nhau, sự phát 
tâm, chỗ chứng ngộ cũng đồng nhau, và đều trải qua ba vô số kiếp tu 
hành, không có sự mau chậm hay hơn kém nhau. 

CHÁNH VĂN 


Lại nữa, Nhị thừa phát tâm, có 3 tướng vi tế: 


1. Chơn tâm, tức là tâm vô phân biệt (thật trí). 


2. Phương tiện tâm, tức là tâm tự nhiên làm lợi ích cho các chúng 
sanh (quyền trí). 


3. Nghiệp thức tâm, tức là tâm sanh diệt rất vi tế. 
Bồ Tát tu hành đến khi công đức thành tựu viên nãn rồi thì hiện thân 
cao lớn (báo thân) hơn các thế gian, ở trên cõi trời Sắc cứu cánh Bồ 


Tát do nhứt niệm tương ưng (hiệp) với huệ, nên vô minh liền hết, 
gọi là "được nhứt thế 


chủng trí". Lúc bấy giờ Bồ Tát tự nhiên có diệu dụng không thể nghĩ 
bàn, hiện thân khắp mười phương thế giới làm cho lơi ích cho tất cả 
chúng sanh. 


LƯỢC GIẢI 


Các vị Bồ Tát phát tâm vừa nói trên, đều có 3 tướng vi tế như sau: 


1. Được thật trí, tức là chơn tâm vô phân biệt. 


2. Được quyền trí, tức là Trí phương tiện phân biệt, để làm lợi ích 
cho các chúng sanh. 


3. Dị thục thức, tức là nghiệp thức, sanh diệt rất vi tế. 


Bồ Tát tuy được quyền trí và thật trí, nhưng chưa rốt ráo như Phật 
và vì còn DỊ thục thức (Kim Cang đạo hâu DỊ 


thục không) nên còn bị biến dịch sanh tử. 


Bồ Tát tu hành, khi công đức được thành tựu viên mãn, đến phút tối 
hậu, phá sach vô minh vi tế, nhứt niệm hiệp với Bát Nhã huệ, thì 
được "Nhứt thế chủng trí" gọi là "Chánh biến giác". Lúc bấy giờ Bồ 
Tát hiện thân Tự thọ 

dụng (Báo thân) cao lớn ngàn trượng, ở cõi Tự thọ dụng (tự thọ 
dụng độ), trên đẳnh trời sắc giới, chờ đến thời kỳ, sẽ đi bổ xứ làm 
Phật, như đức Di lặc hiện nay ở cõi trời Đâu suất. Vị Bồ Tát này tự 
nhiên có diệu dụng, thị 


hiện mười phương thế giới, làm lợi ích cho các chúng sanh không thể 
nghĩ bàn. 


Tóm lại, từ khi phát tâm tu hành, cầu quả Phật, đến khi được Nhứt 


thế chủng trí, thành Chánh biến giác là rốt ráo sự phát tâm vậy. 
CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Trong hư không, vô biên, có vô tận thế giới, trong mỗi thế giới 
có vô số chúng sanh; vì chúng sanh vô số, nên tâm niệm và hành vi 
cũng khác nhau vô cùng; nếu Bồ Tát đoạn vô minh, không còn tâm 
tưởng, thì lấy gì để 


biết tất cả pháp, mà gọi là "Nhứt thế chủng trí"? 


Đáp: _ Tất cả cảnh giới vốn là chơn tâm thanh tịnh, không có gì khác. 
Song vì chúng sanh không như chơn tâm thanh tịnh (xứng tánh) Lại 
khởi ra các tưởng niệm phân biệt, vọng thấy có các cảnh giới sai 
khác, nên không thể 


biết được cảnh giới vô tướng thanh tịnh (chơn tâm) biến khắp tất cả, 
của chư Phật. 


Chơn tâm này đã là bản thể hiện ra tất cả pháp và Bồ Tát vì đã chứng 
được bản thể của tất cả pháp, tất nhiên biết được tất cả pháp, nên 
gọi là "Nhứt thế chủng trí". Nhờ "Nhứt thế chủng trí" này, mà Bồ Tát 
tuỳ thuận thep trình độ của các chúng sanh, lập ra các pháp phương 
tiện, giáo hoá vô số chúng sanh. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này ngài Bồ Tát Mã Minh, lập lời vấn đáp, để giải thích những 
điều thắc mắc của độc giả. 


Thấy đoạn trên nói: Do Bồ Tát trong nhứt niệm tương ưng với Huệ, 
nên vô minh liền hết, gọi là được "Nhứt thế 


chủng trí", nên độc giả thắc mắc: Do vô minh mà có tâm tưởng, nhờ 
tâm tưởng nên mới biết được các sự vật. 


Nếu vô minh hết, tâm tưởng không còn, thì lấy cái gì để biết tất cả 
sự vật, mà gọi là "được Nhứt thế chủng trí"? 


Bồ Tát giải đáp, đại ý: Tất cả các pháp nguyên là chơn tâm (đó là 
định lý của Đại thừa). Nếu còn vô minh và tâm tưởng phân biệt, thì 
cố nhiên phải có năng sở bỶ thử, nên sự phân biệt bị cuộc hạn, tuy 
biết mà biết không cùng khắp, cái biết ấy chỉ là tưởng niệm mà thôi. 
Trái lại, nếu vô minh hết, tâm tưởng không còn, tức là hiệp với chơn 
tâm, mà chơn tâm là bản thể của các pháp, biến khắp tất cả các 


pháp; cũng như trời đất non sông, mà bể cả 


đều bao hàm hết thầy. Bởi thế nên hành giả trừ vô minh, diệt hết 
loạn tưởng chứng nhập chơn tâm, thì mới biết được các pháp một 
cách rốt ráo, gọi là được "Nhứt thế trí". 


Từ chơn tâm này phát ra đại trí dụng, biết rõ tất cả pháp, tuỳ theo 
căn cơ của vô số chúng sanh, dùng vô số 


phương tiện để dẫn dắt chúng sanh, gọi đó là được "Nhứt thế chủng 
trí". Chứng được Nhứt thế trí và Nhứt thế 


chủng trí, gọi là phát minh rốt ráo tâm đại thừa, tức là thành Phật. 
CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Chư Phật đã nghiệp dụng tự nhiên thị hiện khắp tất cả chỗ, 
làm lợi ích cho các chúng sanh. Nếu chúng sanh nào thấy được thân 
Phật, hoặc nghe thuyết pháp, hoặc thấy thần thông biến hoá của 
Phật, thì đều được lợi ích; tại sao trong thế gian còn có nhiều người 
không thấy được Phật? 


Đáp: _ Pháp thân của chư Phật bình đẳng và khắp tất cả chỗ, tự 
nhiên làm lợi ích cho các chúng sanh, không dụng tâm hay cố ý. Song 
cũng tuỳ theo tâm của chúng sanh mà tự thấy có hiện hay không. 
Tâm chúng sanh như cái gương, nếu gương bị bụi đóng, thì cảnh vật 
không hiện; còn tâm chúng sanh bị cấu nhiễm thì Pháp thân không 
hiện. 

LƯỢC GIẢI 

Tiếp theo đoạn vẫn đáp trên, nghe nói: 

"Phật có thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn, bình đẳng làm lợi 
ích cho tất cả chúng sanh, mà không dụng công hay cố ý": nên độc 
giả nghỉ: Nếu như thế, tại sao có chúng sanh được tế độ, có chúng 
sanh không được tế 

độ. 

Bồ Tát giải thích, đại ý: Phật tuy có Nhứt thế chủng trí và đủ các 
phương tiện, thần thông diệu dụng, bình đẳng và tự nhiên làm lợi 
ích cho tất cả chúng sanh, không dụng công hay cố ý, không phân 


biệt chủng loại nào. 


Nhưng chúng sanh có tiếp nhận được hay không là do tâm của họ có 


thanh tịnh hay không. Như cái gương tuy sáng mà bị bụi bám vào, dù 
cảnh vật tuy sẵn có, cũng không thể hiện gì ra được. Cũng thế, chúng 
sanh tâm tánh còn cấu nhiễm, thì chư Phật tuy có diệu dụng không 
thể nghĩ bàn, bình đẳng phổ độ, song họ cũng không thể thấy được 
Phật. Tuy không thấy Phật tế độ, nhưng Phật vẫn âm thầm gia hộ. Ví 
như kẻ mù sống dưới mặt trời, tuy họ không thấy được ánh sáng, 
nhưng mặt trời vẫn chiếu đến, và họ vẫn nhờ ánh sáng mà sống. 
(HẾT PHẦN GIẢI THÍCH) 

BÀI THỨ MƯỜI LĂM 

CHƯƠNG THỨ TƯ 

PHẦM TÍN TÂM, TU HÀNH 

MỤC LỤC 

Chương thứ tư: TÍN TÂM TU HÀNH 

(2 bài, bài này thứ nhất) 

A. Bốn món Tín tâm 

1. Tín căn bản (tin tánh Phật của mình) 

2. Tín Phật 

3. Tín Pháp 

4. Tín Tăng 

B. Năm món Tu hành (Lục độ): 

Bố thí 

Trì giới 

Nhẫn nhục 

Tinh tấn 

5. Chỉ, quán (Định, Huệ) 

CHÁNH VĂN 


Chương này là căn cứ vào nhóm chúng sanh chưa vào chánh định mà 
nói về việc tín tâm tu hành._ Về tín tâm thì ước lược có bốn món, còn 


tu hành lại có năm món. 
A. NÓI VỀ BỐN MÓN TÍN TÂM 
1. Tin căn bản, tức là ưa nghĩ nhớ pháp chơn như. 


2. Tin Phật có vô lượng công đức; hành giả thường phải nghĩ tưởng, 
gần gũi, cung kính và cúng dường chư Phật, để pháp khởi căn lành 
và nguyện cầu đặng "Nhứt thế trí". 


3. Tin Pháp của Phật có lợi ích lớn; hành giả phải thường nhớ tu 
hành các pháp Ba la mật. 


4. Tin Tăng là người chơn chánh tu hành, tự lợi lợi tha, và hành giả 
thường ưa thân cận các vị Bồ Tát để cầu học cái hạnh chơn thật. 


LƯỢC GIẢI 


Luận này có năm chương, ba chương đầu là phần lý thuyết, chương 
thứ tư nói về thật hành, tức là việc khởi tín tâm tu hành, nên chương 
này rất cần thiết cho hành giả. 


Vậy người nào mới có thể khởi tín tâm tu hành?_ Bồ Tát Mã Minh 
nói: "Phải chúng sanh chưa vào chánh định, mới có thể khởi tín tâm 
tu hành". Tại sao thế?_ Vì những người tà định (ngoại đạo) không thể 
khởi tín tâm tu hành theo Đại thừa; còn những người đã vào chánh 
định rồi, thì không cần phải nói nữa; duy có người bất định (không 
nhứt định Đại thừa hay Tiểu thừa) chưa vào chánh định, mới có thể 
khởi tín tâm tu hành theo Đại thừa được. 


Vậy hành giả phải tin cái gì? Có bốn món: Trước nhứt hành giả phải 
tự tin nơi bản tánh chơn như của mình, tức là tin mình sẵn có tánh 
Phật (khả năng thành phật), cũng gọi là tin tâm Đại thừa. Tin như 
thế nào?_ Phải luôn luôn tin tưởng và nghĩ nhớ tâm chơn như của 
mình, Thể nó lớn, Tín nó to, Dụng nó đại. Đó là điều tin căn bản, còn 
ba điều tin sau này, cũng do tin căn bản mà ra, tức là tin tam bảo_Tin 
Phật là người đã chứng được chơn như; tin Pháp là phương pháp để 
thực hiện chơn như; tin Tăng là người đang thật hành theo chơn 
như. 


Hành giả tin Phật để cầu được nhứt thế trí; tin Pháp để tu hành theo 
các pháp Ba la mật; tin Tăng để học theo hạnh chơn thật. 


CHÁNH VĂN 


B. NÓI VỀ NĂM MÔN TU HÀNH 
1, Bố thí 

2. Trì giới 

3. Nhẫn nhục 


4. Tinh tấn 


5, Chỉ, quán (Định, Huệ) 


Thế nào là tu Bố thí?_ Nếu thấy có người đến xin, hành giả có những 
tài vật gì tuỳ theo sức mình, đem bố thí cho người, thì sẽ được hai 
điều lợi ích: tự mình bỏ được lòng tham lam bỏn xến, và người thọ 
thí được vui mừng._ Nếu thấy người bị tai nạn, sợ hãi lo buồn, hành 
giả tận khả năng của mình cứu giúp, làm cho họ hết lo sợ; gọi là thí 
vô uý (bố thí cái không sợ)._ Nếu có người đến cầu nghe Phật pháp, 
hành giả tuỳ theo sự hiểu biết của mình, phương tiện thuyết pháp; 
thuyết pháp với tâm niệm tốt đẹp là nghĩ vì tự lợi lợi tha và hồi 
hướng về 


đạo Bồ Đề, không vì danh lợi hoặc cầu người cung kính. 
LƯỢC GIẢI 


Về việc tu hành, hành giả chỉ tu pháp Lục độ thì những hạnh tự lợi 
và lợi tha đều được đầy đủ. 


Bố thí có ba thứ; thí tài, thí pháp và thí không sợ. 


1. Thí tài, tức là thí của, có hai thứ của: a) Đem tiền bạc của cải của 
mình giúp cho người, gọi là thí ngoại tài (của ngoài thân); b) Hy sinh 
thân mạng để cứu người, như cho máu những người thiếu máu 
v.v...gọi là thí nội tài (của trong thân). Thí ngoại tài thì hành giả sẽ 
trừ được tâm bồn xẻn về tiền của. Thí nội tài thì hành giả sẽ 

bớt được tâm chấp ngã và tự ái. 

2. Thí pháp, tức là thí phương pháp, có hai phần: a) Chỉ dạy cho 
người những phương pháp (nghề nghiệp) chơn chánh để tự nuôi 
sống, gọi là thí về pháp thế gian; b) Dạy người những phương pháp 
tu hành để giải thoát sanh tử luân hồi, gọi là thí về pháp xuất thế 
gian. Thí pháp, hành giả sẽ trừ được tâm bồn xẻn về pháp. 


3. Thí không sợ, tức là thí cái không lo sợ, cũng có hai phần: a) về 


phần tiêu cực, mình không làm cho người lo sợ, gọi là thí không sợ, 
b) Về phần tic cực, thấy người bị hoạn nạn, đang lo sợ, mình tận lực 
cứu giúp, làm cho người hết lo sợ, cũng gọi là thí không sợ. Bố thí 
không sợ, hành giả sẽ nuôi lớn được lòng từ bi. 


CHÁNH VĂN 


Thế nào là tu Trì giới?_ Không sát sanh, trộm cắp, dâm dục, không 
nói lời dâm thọc, nói lời độc ác, không nói đối, nói thêu dệt, không 
tham sân si, tật đố, dua nịnh, dối trá và tà kiến. Nếu là người xuất gia 
thì, vì còn dẹp trừ phiền não, nên phải xa lánh chỗ ồn ào, thường ở 
chỗ thanh vắng, tu hạnh thiểu dục tri túc, hoặc tu hạnh đầu đà 
v.v...Cho đến một lỗi nhỏ, hành giả cũng phải sanh tâm hổ thẹn, ăn 
năn sám hối và kiêng sợ; không dám khinh giới luật của Phật. Hành 
giả phải giữ gìn, đừng để cho người chê bai khinh hiềm, tại mình mà 
họ tạo tội lỗi. 


LƯỢC GIẢI 

Giới luật của Phật chế ra, tổng quát có ba phần, gọi là "Tam tu tịnh 
giới" (ba phần giới thanh tịnh): 1. Bỏ các điều tội lỗi, gọi là "Nhiếp 
luật nghỉ giới”; 

2. Làm các việc lành, gọi là "Nhiếp thiện pháp giới"; 

3. Làm lợi ích chúng sanh, gọi là "Nhiêu ích hữu tình giới". 

Hành giả tu theo Đại thừa, một mặt là phải giữ ba phần giới này cho 
thanh tịnh; một mặt nữa là đừng làm những điều sái quấy, để cho 
thế gian đàm tiếu, mà họ mang lấy tội lỗi. 

CHÁNH VĂN 

Thế nào là tu Nhẫn nhục?_ Nhẫn chịu những điều người ta làm cho 
mình khổ não trong tâm hành giả cũng không nghĩ tưởng đến việc trả 
thù; và nhẫn chịu tám hướng gió của trần gian thổi đến: 1. Thạnh lợi, 
2. Suy bại, 3. Huỷ báng, 4. Danh dự, 5. Khen, 6. Chê, 7. Khổ, 8. Vui. 
LƯỢC GIẢI 

Tất cả những hoàn cảnh, làm cho hành giả tạo các tội lỗi, không 
ngoài tám điều, gọi là "Bát phong" (tám ngọn gió); nhưng tóm lại thì 


có hai cảnh: thuận và nghịch. 


Tài lợi, danh vọng, khen ngợi và vui là bốn ngọn gió thuận cảnh, nó 


thổi vào biển tâm của hành giả, làm cho nổi lên vô lượng sóng tham 
lam._ Suy bại, huỷ báng (công kích lỗi người) chê bai (nói xấu) và 
khổ là bốn ngọn gió nghịch cảnh, nó thổi vào biển tâm của hành giả, 
làm cho nổi lên không biết bao nhiêu sóng sân hận. 


Hành giả khi gặp các thứ gió, dù thuận hay nghịch, cũng đều phải 
giữ gìn biển tâm mình cho yên lặng, đừng để 


các sóng phiền não như tham lam hay sân sỉ v.v...nổi lên. Như thế gọi 
là tu pháp Nhân nhục Ba la mật. 


CHÁNH VĂN 


Thế nào lá tu Tỉnh tấn?_ Lập chí kiên nhẫn, tu các việc lành, tâm 
không trễ nãi và không khiếp nhược. Hành giả 


phải thường nhớ rằng, từ quá khứ nhiều kiếp lâu xa đến nay đã thọ 

không biết bao nhiêu thân tâm hư giả và chịu không biết bao nỗi khổ 
lớn lao, đều không có lợi ích gì cả. Bởi thế nên đời nay, ta siêng năng 
tu các công đức, làm những việc tự lợi lợi tha, để mau xa lìa các khổ. 


Lại nữa, nếu người tín tâm tu hành mà bị các nghiệp chướng đời 
trước làm chướng ngại, hoặc bị các tà ma ác quÏ 


nhiễu hại, hay bị việc đời ràng buộc, hoặc bị bịnh khổ làm não bức 
v.v...thì hành giả phải tỉnh tấn đõng mãnh, ngày đêm sáu thời lễ Phật 
tụng kinh, thành tâm sám hối, thường hành không bỏ phế; khuyên 
thỉnh Phật trụ thế 


và tuỳ hỷ các việc công đức, để hồi hướng về đạo quả Bồ Đề. Phải 
làn như thế, hành giả mới khỏi các điều chướng ngại và căn lành 
tăng trưởng. 


LƯỢC GIẢI 


Tinh tấn là một yếu tố để thành công trên đường đời cũng như trên 
đường Đạo. Người tu hành nếu thiếu tinh tấn thì không bao giờ 
thành đạo chứng quả được. Tỉnh là tỉnh chuyên một việc; Tấn là tiến 
tới không dừng. 


Hành giả lập chí dõng mãnh, chuyên tu các pháp lành, tâm không 
khiếp nhược, phải thường nhớ rằng: Từ vô lượng kiếp đến nay ta thọ 
biết bao nhiêu thân, chịu biết bao nhiêu khổ, nhưng không làm được 
điều lợi ích gì cả ! 


Vậy đời này ta phải tu các công đức, để xa lìa các tội khổ. Nếu người 
bị nghiệp chướng đời trước nặng nề, hoặc tà ma ác quỉ nhiễu loạn, 
hay việc đời ràng buộc, bịnh hoạn làm khổ não, v.v...khó hành đạo 
được, hành giả phải ngày đêm 6 thời, tụng kinh sám hối, không nên 
bê trễ, thì các chướng ngại sẽ hết và căn lành tăng trưởng. 


CHÁNH VĂN 


Thế nào là tu Chỉ, Quán?_ "Chỉ" nghĩa là đình chỉ tất cả các vọng 
tưởng (định), để tuỳ thuận theo quán không (xa ma tha); "Quán" 
nghĩa là quán sát các tướng nhơn duyên sanh diệt (huệ) để tuỳ thuận 
theo quán giả (tỳ bác xa na). 


Sao gọi là tuỳ thuận?_ Do hành giả từ từ tu tập, một lần cả Chỉ và 
Quán, đều không rời nhau, nên gọi là tuỳ 


thuận. 
LƯỢC GIẢI 


Tu Chỉ, Quán tức là tu Thiền định và trí huệ. "Chỉ" là đình chỉ các 
vọng tưởng, tức là Định; "Quán" là quán sát để 


thấu rõ chơn lý của các pháp, tức là Huệ. Tu Chỉ, Quán sẽ được Định, 
Huệ; vì Chỉ, Quán là Nhơn, mà Định, Huệ 


là Quả. 


Trong Lục độ, chia riêng ra Thiền định và Trí huệ, là muốn cho hành 
giả thấy rõ hành tướng, công dụng và kết quả của hai pháp môn khác 
nhau. Trong Luận này về chương "Tín tâm tu hành", Bồ Tát Mã Minh 
cũng dạy tu Lục độ, nhưng hai đỘ sau lại chung làm một và không 
gọi tu Định, Huệ mà lại gọi là tu Chỉ, Quán?_ Vì Bồ Tát muốn cho 
hành giả phải hiểu rằng: Về phần tu nhơn thì hai pháp này rất liên 
quan với nhau; nghĩa là hành giả phải đồng thời tu cả Chỉ và Quán. 
Trong Chỉ có Quán, trong Quán có Chỉ. 


Thế nào là trong ChỈ có quán?_ Nghĩa là muốn ngăn ngừa đình chỉ 
không cho các vọng tưởng nổi lên, thì hành giả phải quán sát các 
pháp là không; bởi các pháp là không, nên hành giả chẳng chấp có, 
và không khởi tâm tham sân v.v... 


Thế nào là trong Quán có Chỉ?_ Nghĩa là hành giả quán sát các pháp 
đều do nhơn duyên hoà hiệp, sanh không phải thật sanh, mà diệt 
cũng không phải thật diệt. Vì các pháp do nhơn duyên hoà hiệp giả 
có, nên hành giả 


chẳng chấp không, và chẳng sanh các phiền não. 
NÓI VỀ TU CHỈ (ĐỊNH) 
CHÁNH VĂN 


Nếu tu "Chỉ" (định) hành giả phải ở chỗ thanh vắng, ngồi ngay thẳng, 
tâm chơn chánh, chẳng nương hơi thở, chẳng nương hình sắc và hư 
không, chẳng nương đất, nước, gió, lữa; chẳng nương thấy, nghe, 
hay biết, cho đến các tưởng niệm đều diệt trừ, rồi hành giả dẹp luôn 
cái "tâm niệm" trừ tưởng niệm nữa. 


Do tất cả các pháp từ hồi nào đến giờ, mỗi niệm không sanh, mỗi 
niệm không diệt, nên hành giả phải không các tưởng niệm và cũng 
không tưởng cảnh giới ngoài tâm, rốt sau rồi lấy tâm trừ tâm. Nếu 
tâm vọng tưởng rong ruỗi, thì hành giả phải liền đem trở lại chánh 
niệm._ Phải biết "Chánh niệm" đây, tức là "Duy tâm", không có ngoại 
cảnh. Và cái tâm này cũng không hình tướng gì có thể tưởng niệm 
được. 


LƯỢC GIẢI 


Hành giả tu Định (Chỉ), phải ở chỗ thanh vắng, tránh xa nơi ồn ào 
náo nhiệt; thân ngồi ngay thẳng, không ngước không cúi; tâm phải 
chơn chánh, tỉnh táo sáng suốt và tịch tịnh, không phù không trầm; 
phải thoát ly thân, nghĩa là không nương hơi thở (không sổ tức); 
không nương hình sắc; phải thoát ly thế giới, không nương hư 


không, tứ đại; và phải thoát ly tâm, không nương thấy nghe hay biết. 


Hành giả phải trừ hết các tưởng niệm rồi cái tâm niệm trừ các tưởng 
đó cũng dứt luôn; phải biết các pháp từ hồi nào đến giờ, chỉ là nhứt 
tâm (Duy tâm), không sanh không diệt, không có cảnh giới ngoài tâm. 
Bởi thế nên tâm vừa vọng động rong rủi theo trần cảnh, thì hành giả 
phải thâu lại đem về chánh niệm tức là nhứt tâm, gọi là 


"dùng nhứt tâm diệt các vọng tưởng": rốt sau cái "tâm" này (nhứt 
tâm) cũng không còn, gọi là "dùng tâm trừ 

tâm". 

Các vị Cổ đức dạy rằng: "Người tham thiền, trong phải thoát ly thân 
tâm, ngoài xa lìa cảnh giới; nghĩa là phải rời tâm, ý, thức mà tham 
cứu, phải ra khỏi con đường thánh phàm mà tu học, phải viễn ly các 
cảnh giới vọng tưởng mà cầu đạo". Tóm lại, là phải phóng xả tất cả. 


CHÁNH VĂN 


Lại nữa, trong tất cả thì giờ, khi đi đứng nằm ngồi, tới lui qua lại, 
làm tất cả việc, hành giả phải thường nhớ 


phương tiện (phương tiện tuỳ duyên chỉ), nghĩa là tuỳ thuận quán 
sát. Hành giả tu tập như vậy lâu ngày thuần thục, thì tâm được an 
trụ; do tâm an trụ lần lần mạnh mẽ, nên dẹp sâu phiền não, tín tâm 
tăng trưởng, đặng tuỳ 


thuận vào chơn như tam muội, mau thành vị Bất thối. Chỉ trừ những 
người nghiệp chướng sâu dày, nghi ngờ bài báng không tin, hoặc ngã 
mạn biếng nhát, thì không thể nhập Chơn như tam muội được. 


Và hành giả nhờ nương pháp Chơn như tam muội này mà biết được 
pháp giới duy nhứt; nghĩa là nhận rõ Pháp thân của chư Phật và thân 
chúng sanh bình đẳng không hai, nên cũng gọi là Nhứt hạnh tam 
muội. 


Phải biết Chơn như là căn bản của các pháp tam muội; nếu hành giả 
tu pháp tam muội này, thì lần lần sẽ được vô lượng pháp tam muội. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về "Phương tiện tuỳ duyên ChŸ'; nghĩa là tu Thiền định 
không những thường ngổi, mà còn phải phương tiện tuỳ duyên tu 
tập, không cho gián đoạn. Khi đi đứng nằm ngồi làm các việc, hành 
giả cũng phải luôn luôn quán sát tu tập; như thế lâu ngày tâm được 
an trụ, nhơn đó định lực lần lần mạnh mẽ nên tín tâm tăng tấn, dẹp 
sâu phiền não, được tuỳ thuận vào Chơn như tam muội, thành bực 
Bất thối. Chỉ trừ những người huỷ báng không tin, thì không được 
vào Chơn như tam muội. 


Hành giả được Chơn như tam muội rồi, thì biết pháp giới là một, 
chúng sanh và chư Phật bình đẳng không hai, mê ngộ đồng một tánh, 
nên cũng gọi là Nhứt hạnh tam muội (Tam muội đồng nhứt thể). 
Chơn như tam muội là căn bản của các pháp tam muội, nên người 
ngộ được Chơn như tam muội rồi thì sẽ được các pháp tam muội 
khác. 


Chữ "Tam muội", Tàu dịch là Chánh định hay Chánh thọ; Nghĩa là tu 
Định đã đến lúc thuần thục hay đúng mức. 


(Đã nói tu thiền định rồi, tiếp sau đây sẽ nói các việc ma) 


BÀI THỨ MƯỜI SÁU 
CHƯƠNG THỨ TƯ 


PHẦN TÍN TÂM TU HÀNH 


(tiếp theo và hết) 

MỤC LỤC 

Chương thứ tư: TÍN TÂM TU HÀNH (Tiếp theo và hết) 
C. Các thứ ma chướng khi tu thiền: 

1. Ma hiện Phật, Bồ Tát v.v... 

2. Ma nói pháp Lục độ và ba môn giải thoát v.v... 

3. Ma làm cho hành giả mất tánh thường hoặc điên v.v... 
Đối trị các ma: 

1. Quán duy tâm 

2. Không móng tâm chấp trước. 

D. Mười điều lợi ích tu thiền 

E. Bảy pháp quán 

G. Chỉ và quán đồng thời tu 

H. Lợi ích chỉ quán 

I. Pháp môn niệm Phật 

Chương thứ năm: Nói về LỢI ÍCH và KHUYẾN TU 

Học và tu theo Luận này sẽ được lơi ích vô cùng 
Khuyên hành giả tu theo Luận Đại thừa này 

Hồi hướng 

HẾT 


C. NÓI VỀ CÁC THỨ MA CHƯỚNG TRONG KHI TU THIỀN 


CHÁNH VĂN 


Nếu chúng sanh nào căn lành mỏng ít, bị các tà ma ngoại đạo, hoặc 
quỷ thần làm não loạn, trong khi hành giả 


tham thiền, chúng hiện các hình tướng ghê sợ, hoặc hiện kẻ trai 
người gái xinh đẹp v.v...thì phải quán Duy tâm, lúc bấy giờ các ma 
này tiêu diệt, không còn làm gì nữa được. 


Hoặc chúng hiện hình chư Thiên, Bồ Tát, Phật, cũng đủ các tướng 
tốt; hoặc nói thần chú, nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 
thiền định, trí huệ; hoặc nói pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô 
nguyện, không oán, không thân, không nhơn, không quả, rốt ráo 
trống không vắng lặng, gọi đó là Niết bàn. Hoặc chúng làm cho hành 
giả biết được đời trước của mình (túc mạng thông) hoặc biết những 
việc quá khứ vị lai, biết đặng tâm người (tha tâm thông) biện tài vô 
ngại. Chúng làm cho hành giả tham luyến danh lợi ở thế gian 
v.v...Hoặc ma làm cho hành giả tánh không chừng đối, hay giận, hay 
cười, ưa ngủ, nhiều bịnh, hoặc nhiều thương xót, tâm hay giải đãi; 
hoặc có khi rất tinh tấn, có lúc lại bê tha hoặc sinh tâm nghỉ ngờ 
không tin, và nhiều lo nghĩ; hoặc bỏ 


pháp tu căn bản, trở lại tu các tạp hạnh; hoặc đắm nhiễm các việc 
triền phược ở thế gian; hoặc làm cho hành giả 


đặng chút ít phần tương tợ như các pháp tam muội, song đó là cảnh 
bị chứng của ngoại đạo, không phải thật tam muội; hoặc làm cho 
hành giả ở trong Định, từ một ngày hoặc đến bảy ngày, tự nhiện 
đặng món ăn thơm ngon, thân tâm vui thích, không biết đói khát; 
khiến cho hành giả rất ưa thích. Hoặc làm cho hành giả ăn không 
chừng đỗi, khi nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn. Khi gặp những 
cảnh như vậy, hành giả phải thường dùng trí huệ quán sát, siêng 
năng giữ gìn Chánh niệm, không nên chấp thủ, chớ để cho tâm mình 
đoạ vào lưới tà. Phải như thế hành giả mới xa lìa được các ma 
chướng. 


LƯỢC GIẢI 


Người tu thiền định, khi phá trừ ngũ ấm, sẽ bị trên năm chục món 
ma, biến hiện đủ cách để thử thách và não hại người tu Thiền. 


Khi gặp các cảnh ma ấy, hành giả phải dụng tâm như thế nào, và 
dùng những phương pháp gì để diệt trừ, thì trong kinh Lăng nghiêm 
Phật đã dạy rất rõ ràng và kỹ lưỡng, (quí vị nên đọc đoạn Ngũ ấm 
ma trong quyển Đại cương Lăng nghiêm). 


Trong Luận này, Ngài Mã Minh Bồ Tát chỈ nói sơ lược về ma; Hoặc 
chúng hiện thân Phật, thân Bồ Tát ; hoặc nói kinh thuyết pháp thông 
suốt; hoặc làm cho người tu thiền biết được việc quá khứ, vi lai; 
hoặc đặng túc mạng thông, tha tâm thông, biện tài vô ngại; hoặc làm 
cho người tu thiền tham lam danh lợi v.v... 


Khi gặp các cảnh ma như vậy, hành giả phải đừng quyến luyến, 
nhiễm trước và đừng sanh tâm vui mừng hay lo buồn, mà phải luôn 
luôn quán Duy tâm; nghĩa là quán do dụng công tu thiền, nên tâm 
hiện ra các cảnh như vậy, chứ không có gì lạ và cũng không phải 
chứng chỉ cả. Kinh Lăng nghiêm, Phật nói: "...Nếu hành giả không 
chấp mình được Thiền hay chứng Thánh thì tốt, còn chấp mình 
Thiền hay chứng Thánh thì đoạ vào tà đạo" (Bất tác Thánh tâm danh 
thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải tức thọ quần tà). Phải dụng 
tâm như thế thì các cảnh ma kia tự nhiên tiêu diệt. Nếu hành giả vui 
mừng, cho mình được Thiền hay chứng Đạo v.v...thì bị ma ám ảnh 
nhiễu hại; vì các việc ma là hiện thân của sự tham luyến vui buồn 
chấp thủ. 


CHÁNH VĂN 


Phải biết, các pháp thiền định (tam muội) của ngoại đạo tu tập, đều 
không rời phiền não hữu lậu vì tâm còn ngã mạn, chấp ngã tham lam 
danh lợi ở thế gian và cầu người cung kính. 


Còn tu pháp Chơn như tam muội (thiền định) này thì không có tướng 
gì để được, lại có công năng làm cho các phiền não lần lần mỏng ít; 
cho đến khi xuất định hành giả cũng không giãi đãi. Nếu người tu 
hành mà không tu pháp Chơn như tam muội này, thì không thể nhập 
được dòng giống của Như Lai. 


Tu các pháp thiền định tam muội của thế gian, cũng như thiền định 
của ngoại đạo, đều thuộc trong Tam giới, vì còn các phiền não chấp 
ngã và say đắm nhiễm trước nơi cảnh thiền. Bởi thế nên người tu 
thiền định, nếu không có Thiện tri thức dẫn dắt, thì quyết định sẽ lạc 
vào ngoại đạo. 


LƯỢC GIẢI 


Trong kinh Lăng nghiêm, khi Phật sắp chỉ dạy phương pháp tu hành 
thì Phật đã khuyên bảo dặn dò ông A Nam và đại chúng rằng "Phải 
phân biệt rành rõ hai món căn bản: 1. Vọng tâm phiền não là căn bản 
của sanh tử luân hồi và 2. Chơn tâm thanh tịnh là căn bản của Bồ Đề 
Niết bàn. Nếu các ông nhận lầm là căn bản của sanh tử luân hồi làm 
nhơn tu hành, thì không bao giờ thành Phật được; và cũng như người 


nhận giặc làm con, chỉ bị nó phá hại mà thôi". Bởi thế nên, đoạn này 
Bồ Tát Mã Minh phân tách rành rõ tà định và chánh định, để cho 
hành giả 

khỏi lầm lạc. 

Thiền định của ngoại đạo và thế giam là do phiền não hữu lậu làm 
động cơ thúc đẩy, như vì lợi dưỡng, cầu người cung kính v.v...mà tu. 
Khi tu thiền, thấy được một vài thắng cảnh thì họ ngã mạn cống cao 
và tham ái nơi cảnh thiền v.v... Bởi thế nên tu chừng nào, thì họ lại 
tăng trưởng bản ngã, thêm nhiều phiền não, đào sâu hố tà, luân hồi 
mãi trong tam giới. 

Còn thiền định của chư Phật là do chơn như thanh tịnh (chơn như) 
làm động cơ, nên không vì lợi dưỡng hay cầu người cung kính, khi 
thấy thắng cảnh, chỉ quán là Duy tâm, không móng tâm tham luyến, 
không ngã mạn cống cao, không nuôi lớn bản ngã. Bởi thế nên hành 
giả tu chừng nào thì phiền não càng tiêu, được vào cảnh giới của chư 
Phật. 


Tóm lại, người tu thiền định, nếu không có Thiện hữu tri thức (Minh 
sư chỉ giáo) để dẫn dắt, thì dễ lạc vào tà kiến ngoại đạo. 


D. MƯỜI ĐIỀU LỢI ÍCH THIỀN ĐỊNH 

CHÁNH VĂN 

Người chuyên tâm tỉnh tẫn tu pháp tam muội này (Chơn như tam 
muội) thì hiện dời sẽ được mười điều lợi ích: 1. Được mười phương 
chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm. 

2. Không bị các ma quỈ khủng bố. 

3. Không bị chín mươi lăm thứ thiên ma ngoại đạo làm mê hoặc. 


4. Xa lìa những việc huỷ báng Chánh pháp và các tội chướng nặng nề 
dần dần mỏng ít. 


5. Diệt hết các nghi ngờ và những sự thấy nghe tội lỗi. 
6. Đối với các cảnh giới của chư Phật, lòng tin tăng trưởng. 


7. Xa lìa các điều ăn năn lo lắng và đối với việc sanh tử, tâm không 
khiếp sợ. 


8. Tâm được nhu hoà, bỏ tánh kiêu mạn, chẳng bị người làm não hại. 


9. Dù chưa chứng Định, song trong tất cả thời gian, tất cả cảnh giới, 
hành giả có thể làm cho các phiền não tổn giảm và không tham vui ở 
thế gian. 


10. Nếu được Tam muội thì không bị các âm thinh của trần gian và 
các ngoại duyên làm chao động. 


LƯỢC GIẢI 


Người tu hành là một vị Tướng soái cùng với các ma quân trường kỳ 
kháng chiến, không phải kháng chiến một năm một tháng, mà phải 
nhiều đời nhiều kiếp, không phải một ngày một buổi, mà phải đánh 
từng giờ từng phút với giặc nội tâm (phiền não). Cố nhiên hành giả 
phải trải qua ba giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là tự vệ, phải trải qua 
một a tăng kỳ kiếp (một vô số kiếp), hành giả thua nhiều thắng ít; 
giai đoạn thứ hai là cẩm cự, trải qua một a tăng kỳ kiếp thứ hai, 
hành giả năm ăn năm thua; giai đoạn thứ ba là phẩn công, cũng trải 
qua một a tăng kỳ 


kiếp nữa, hành giả thắng nhiều mà thua ít. 

Tuy nhiên, nếu hành giả thành tâm chuyên nhứt, tỉnh tấn tu học pháp 
"chơn như tam muội" này, thì sẽ được mười điều lợi ích như trên; mà 
điều lợi ích thứ nhứt là được chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm; 
như vậy, lo chỉ chẳng được thành đạo chứng quả. 

(Trên đã nói tu Chỉ, tiếp theo đây sẽ nói tu Quán) 

E. BẢY PHÁP QUÁN 

CHÁNH VĂN 

Nếu người tu Chỉ (Định) mà tâm bị trầm một (chìm lặng) sanh ra giãi 
đãi, hoặc chẳng ưa làm việc lành, xa lìa tâm Đại bi, thì phải tu Quán. 


1. Quán vô thường: Quán tất cả các pháp hữu vi trong thế gian, không 
có lâu dài, giây phút biến hoại. 


2. Quán khổ: Quán tất cả tâm hạnh là khổ, vì mỗi niệm sanh diệt 
không dừng. 


3. Quán vô ngã: Quán các pháp quá khứ như chiêm bao, các pháp hiện 
tại như chớp nhoáng, các pháp vị lai như 


mây tụ tán. 


4. Quán bất tịnh: Quán tất cả thân hình nam, nữ trong trần gian đều 
bất tịnh, đủ các thứ ô uế, không có một chút gì sạch sẽ đáng ưa. 


5. Quán Đại bị: Hành giả phải thường nhớ tất cả chúng sanh từ vô thỉ 
đến giờ, đều bởi vô minh huân tập, làm cho tâm sanh diệt, và đã thọ 
không biết bao nhiêu thân hình khổ não; hiện tại đây vẫn bị vô lượng 
sự khổ sở 


đang áp bức, cho đến vị lai cũng còn chịu các điều khổ não, không 
biết chừng nào cùng tận. Chúng sanh bị các khổ sở như thế, không 
thể la bỏ được, thế mà không hay không biết, thật đáng thương xót. 


6. Quán Đại nguyện: Hành giả thường suy nghĩ chúng sanh khổ sở 
như thế, nên phát tâm dõng mãnh, tu tất cả 


công đức lành, lập lời thệ nguyện rộng lớn: "Nguyện cho tâm tôi 
không còn phân biệt thân sơ (đồng thể) để 


dùng vô lượng phương tiện cứu độ tất cả chúng sanh khổ não khắp 
cả mười phương, cùng tận vi lai, đều được an vui Niết bàn". 


7. Quán Tỉnh tấn: Do hành giả đã phát nguyện rộng lớn như vậy, nên 
trong tất cả thời gian và tất cả mọi nơi, phải siêng năng tu học, tuỳ 
theo khả năng của mình mà làm các việc lành, tâm không giãi đãi. 


LƯỢC GIẢI 


? 


Hành giả nếu tu "Chỉ" mà không tu "Quán" thì có thể sanh ra những 
tai hại là xa lìa tâm Đại bi, không ưa làm các việc lành. Bởi thế nên 
muốn tránh những tai hại ấy, hành giả phải tu "Quán". 


Trước nhứt, hành giả phải quán"Tứ niệm xứ" để thấy rõ thâm tâm và 
thế giới đều là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh". Tiếp đó hành giả 
dùng quán Đại bi cứu độ. Rồi tiếp dùng quán Đại nguyện, nghĩa là 
khi đã thấy chúng sanh khổ quá, nên hành giả tự phát lời thệ nguyện 
rộng lớn và dũng mãnh độ sanh với tâm bình đẳng, không phân biệt 
thời gian và không gian. Hành giả đã lập Đại nguyện rồi thì phải 
dùng quán Tỉnh tấn, nghĩa là phải tận lực của mình làm các điều lợi 
ích cho chúng sanh trong mười phương, không khi nào rảnh việc. 


G. GHỈ VÀ QUÁN ĐỔNG THỜI TU 
CHÁNH VĂN 


Chỉ trừ những lúc ngồi chuyên tu pháp "ChỈ" còn ngoài ra tất cả thì 


giờ khác, hành giả đều phải quan sát những việc gì nên làm, việc gì 
không nên làm. 


Khi đi, đứng, nằm, ngồi hành giả phải đồng thời tu cả Chỉ và Quán. 
Nghĩa là hành giả tuy trong khi quán tự tánh của các pháp không 
sanh (ChŸ), nhưng cũng quán do nhơn duyên hoà hiệp, nên nghiệp 
lành đữ và quả báo khổ 


vui không mất (Quán)_ Tuy trong lúc quán do nhơn duyên hoà hiệp 
nghiệp báo không mất (Quán), nhưng hành giả cũng quán tự tánh 
của các pháp không sanh (Chỉ). 


LƯỢC GIẢI 


Bồ Tát Mã Minh dạy hành giả trong bốn oai nghỉ: đi, đứng, nằm, ngồi 
đều phải tu cả Chỉ và Quán. Trong khi quán các pháp vô sanh, để trừ 
tâm tham lam ái trước v.v...thì hành giả cũng quán nhơn duyên hoà 
hiệp, nhơn quả lành dữ không mất, để rộng tu các việc lành và giáo 
hoá chúng sanh. Tuy "quán không" mà chẳng bỏ môn hạnh lành; 
"quán có" mà tâm tánh vẫn thanh tịnh, không nhiễm trước, ái luyến 
một cảnh nào. Đó là lợi ích của Chỉ và Quán đồng thời tu vậy. 


H. LỢI ÍCH TU GHỈ QUÁN 
CHÁNH VĂN 


Phàm phu tu "Chỉ" thì trừ được tâm nhiễm trước thế gian; Nhị thừa 
tu "Chỉ" thì bỏ được tâm khiếp nhược. Phàm phu tu "Quán", xa lìa 
được cái bịnh chẳng ưa tu pháp lành; Nhị thừa tu "Quán", đối trị 
được tâm hẹp hòi ích kỹ, chẳng khởi Đại bi. Bởi thế nên phải tu cả 
Chỉ và Quán, giúp nhau mới thành, không thể rời nhau được. Nếu 
hành giả không tu cả Chỉ và Quán thì sẽ không thể vào đạo Bồ Đề. 
LƯỢC GIẢI 

Nhờ tu "ChỈ" nên hành giả ngăn được sự tham trước và khiếp nhược. 
Nhờ tu "Quán" nên hành giả phát khởi tâm Đại bi và làm lợi ích cho 
chúng hữu tình. Bởi thế nên pháp Chỉ, Quán, (Định, Huệ) là con 
đường lớn của hành giả 

để về cõi Phật. 


I. PHÁP MÔN NIỆM PHẬT 


CHÁNH VĂN 


Lại nữa, nếu có chúng sanh mới tu pháp này, tâm còn khiếp sợ, muốn 
được Chánh tín, nhưng lo sợ "ở cõi ta bà không thường găp Phật, 
nghe pháp và cúng dường, e sợ lòng tin của mìnhkhông thành tựu", 
muốn thối chí, thì những chúng sanh ấy biết rằng: Phật còn có 
phương tiện thù thắng, bảo đảm tín tâm của hành giả được thành 
tựu. Phương tiện ấy là "Nhơn duyên chuyên tâm niệm Phật, cầu sanh 
về cõi Phật ở phương khác, để thường được thấy Phật, nghe pháp", 
thì chắc chắn xa lìa được ác đạo. 


Trong Khế kinh, Phật dạy: "nếu người chuyên tâm niệm Phật A Di Đà 
ở thế giới Cực lạc phương tây, và đem công đức tu hành hồi hướng 
phát nguyện cầu sanh về đó, thì quyết định sẽ sanh về thế giới Cực 
lạc, được thường thấy Phật và nghe pháp, không bao giờ thối 
chuyển". 


Nếu hành giả quán chơn như Pháp thân của Phật A Di Đà và thường 
siêng năng tu tập, thì rốt ráo sẽ được sanh vào hàng ngũ chánh định. 


LƯỢC GIẢI 


Hành giả muốn hái quả Phật, tất nhiên phải leo lên cây Bồ Đề cao 6 
thước, là Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí 
huệ. Quan trọng nhứt là hai thước sau; trong Luận này gọi là Chỉ và 
Quán. Đó là điều duy nhứt của các vị Bồ Tát đã và sẽ chứng quả 
Phật. 


Nhưng, có người lo ngại: "Chúng phàm phu đến quả Phật, phải tu 
nhiều kiếp và trải qua thời gian lâu xa là ba vô số kiếp; hơn nữa, ở 
cõi Ta bà này có rất nhiều chướng ngại, và không thường gặp Phật, 
sự tu khó thành công". 


Muốn cho những người ấy hết lo ngại, bảo đảm sự tu hành chắc 
chắn được kết quả, nên Bồ Tát Mã Minh chỉ 


thêm một phương tiện thù thắng của Phật, là dạy người "Nhứt tâm 
niệm Phật, hồi hướng cầu sanh về cõi nước của Phật A Di Đà, để 
thường gặp Phật và làm bạn với các vị Bồ Tát, ngày đêm sáu thời 
thường nghe tiếng pháp; cho đến gió thổi, cây rung, suối reo, chim 
hót, cũng đều diễn ra những pháp: Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ Đề, Bát 
chánh đạo v.v...'; như trong kinh Di Đà đã nói. 


Hành giả găp hoàn cảnh thuận tiện, tốt đẹp như thế, thì lo gì chẳng 
thành đạo chứng quả. Bởi thế nên pháp 


"Nhứt tâm niệm Phật" là phương tiện thù thắng nhứt của đức Đại bi 
Thế tôn (Đã hết chương thứ tư là Tín tâm, Tu hành) 


CHƯƠNG THỨ NĂM 
LỢI ÍCH VÀ KHUYẾN TU 
CHÁNH VĂN 


Pháp Đại thừa bí mật của chư Phật, tôi đã nói một cách tổng quát 
rồi. Nếu có người nào đối với pháp Đại thừa của Như Lai (thậm thâm 
cảnh giới) đã không nghỉ ngờ hay bài báng, lại còn sanh tâm chánh 
tín muốn vào Đại thừa, nên họ thọ trì (văn) suy nghĩ (tư) và tu tập 
(tu) theo Luận này, thì người ấy sẽ được đạo vô thượng Bồ Đề. 


Nếu người nào nghe đến Pháp Đại thừa này mà tâm không nghi sợ 
thì người ấy sẽ được chư Phật thọ ký và quyết định sẽ nối dòng 
Phật. 


Giả sử có người giáo hoá chúng sanh cả Đại thiên thế giới (một nghìn 
triệu thế giới nhỏ) đều tu thập thiện, công đức của người này tuy 
nhiều, nhưng không bằng có người chỉ ở thời gian ngắn như trong 
bữa ăn, tu pháp Đại thừa này, thì công đức lại nhiều hơn người 
trước không thể so sánh được. 


Lại nữa, nếu có người, hoặc trong một ngày đêm, thọ trì, quán sát và 
tu hành theo Luận này, thì người ấy sẽ 


được công đức vô lượng vô biên, không thể nói hết. Dầu cho mười 
phương chư Phật ở trong vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp (vô số 
kiếp) tán thán công đức của người đó cũng không hết. Tại sao vậy?_ 
Bởi vì pháp Đại thừa (Phật tánh) có công đức không cùng tận; Luận 
này nói về pháp Đại thừa nên người thọ trì và tu tập, theo luận này, 
cũng được công đức vô lượng vô biên như vậy. 


Nếu chúng sanh nào đối với Luận này mà huỷ báng, không tin, thì 
chúng sanh đó sẽ bị tội báo lớn, trải qua vô lượng kiếp thọ khổ não. 
Vì thế nên chúng sanh phải tin tưởng không nên huỷ báng Luận này, 
bởi có hại cho mình và người, đoạn tuyệt giống Tam bảo. 


Tất cả chư Phật đều do pháp Đại thừa này mà được Niết bàn; các vị 
Bồ Tát cũng nhờ tu pháp Đại thừa này mà đặng vào trí Phật. Các vị 
Bồ Tát quá khứ, hiện tại và vi lai đều tu theo pháp Đại thừa này mà 
được thành tựu đức tin thanh tịnh. Bởi thế nên chúng sanh phải siêng 
năng tu học. 


LƯỢC GIẢI 


Chương thứ năm này nói về sự lợi ích và khuyên người tu hành. Bộ 
Luận này nói về pháp Đại thừa, tức là tâm chúng sanh hay Phật tánh, 
hoặc gọi chơn như hay Pháp thân v.v...Chư Phật, Bồ Tát quá khứ, 
hiện tại và vị lai đều tu theo pháp Đại thừa mà được thành đạo 
chứng quả. Bởi thế nên người tu theo pháp Đại thừa chỉ trong thời 
gian ngắn, như trong bữa ăn hay một ngày đêm, công đức người này 
nhiều hơn người dạy chúng sanh trong Đại thiên thế giới tu Thập 
thiện; vì tu Thập thiện chỉ hưởng phước hữu lậu ở cõi trời; và mười 
phương chư Phật tán dương công đức của người tu theo Đại thừa 
cũng không hết lời, vì công đức này thuộc về chơn tâm thanh tịnh vô 
lậu, biến khắp tất cả. 

Trái lại nếu chúng sanh nào huỷ báng không tin Luận này, tức là huỷ 
báng không tin pháp Đại thừa hay không tin tánh Phật, tâm chơn như 
v.v...của mình thì chúng sanh đó tự đoạn pháp thân huệ mạng của 
mình, làm mất giống Phật pháp của mình nên nhiều kiếp phải chịu 
sanh tử luân hồi trầm luân trong biển khổ. 


Vì thế nên chúng sanh không nên nghi ngờ huỷ báng, mà phải tin 
tưởng và tu theo Luận này. 


BÀI KỆ HỔI HƯỚNG 

CHÁNH VĂN 

Nghĩa lý rộng sâu của chư Phật 

Tôi nay tổng quát nói đã rồi 

Nguyện đem công đức về Pháp tánh 

Tất cả chúng sanh đều được lợi 

LƯỢC GIẢI 

Theo lệ thường, các vị Bồ Tát khi tạo luận, trước nhứt nói bài kệ quy 
kính Tam bảo, để cầu Tam bảo gia hộ cho việc làm của mình được 
khế lý và hợp cơ; rốt sau nói bài kệ hồi hướng, để hồi hướng cho tất 
cả chúng sanh đều nhờ công đức này mà được lợi lạc. Đây là bài kệ 
hồi hướng. 

Dịch chánh văn xong ngày 27 tháng Giêng Tân Sữu 


Lược giải và tu chỉnh, xong ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sữu (1961) 


In xong giữa mùa Sen nỡ, năm Nhâm Dần (1962) 


Nguồn: Thư Viện Hoa Sen 


http://www.thuvienhoasen.0org 


